VŨ THỊ PHÁT MINH - CHÂU VĂN TẠO - NGUYÊN HOÀNG HƯNG 
Khoa Vật lí - Trường Đai học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM 


2G tâuhỏi trắc nghiệm 


VẬT LÍ 9 


6IÄI BÀI TẬP HÌNH HỤE 11 NÂNG BR0 


Nguyễn Vũ Thanh - Trần Minh Chiến 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
ĐT: (04) 39714896; (04) 3972 4770 - Fax: (04) 3971 4899 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 
Tổng biên tập : 

Biên tập : 

Sửa bài : 


PHÙNG QUỐC BẢO 
NGUYỄN BÁ THÀNH 
Thu Hiên 

Tác giả 


Ngọc Anh 
Công ty Sách Hoa Hồng 
Công ty Sách Hoa Hồng 


Chế bản : 
Bìa: 
Đơn vị / Người liên kết : 


SÁCH LIÊN KẾT 


GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC 11 NÂNG CAO 


Mã số: 1L-504 ĐH2008 

In 2000 cuốn, khổ 16 x 24cm tại Cty GP In Tiền Giang, 

Số xuất bản: 468 - 2008/CXB/35-77/ĐHQGHN, ngày 27/5/2008 
Quyết định xuất bản số: 504 LK-TN/XB ngày 23/12/2008. 

In xong và nộp lưu chiểu quý l năm 2009. 


VŨ THỊ PHÁT MINH - CHÂU VĂN TẠO - NGUYỄN HOÀNG HƯNG 
(Khoa Vật lí, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) 


300 


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 


VẬT LÍ 9 


(Tái bản lần thứ nhất) 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - 2008 


Lò: „4: SkÄc. 


Cuốn sách này được biên soạn nhằm mục đích giúp cho các em học 
sinh lớp 9 làm quen uới một hình thức kiểm tra kết quả học tập mới, sẽ 
được áp dụng trong các kì thi quan trọng trong những năm sắp tới, đó là 
hình thức TRẮC NGHIỆM. 


Nội dung cuốn sách xoay quanh các uấn đề lí thuyết uà uận dụng theo 
chương trình Vật lí lớp 9 mới, được áp dụng từ năm học 2005 - 2006. 


Trước khi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, các em học sinh cân nắm 
oững nội dung các bài học trong sách giáo khoa lớp 9. Cuối mỗi chương 
có phần hướng dẫn trả lời uà đáp án, giúp các em học sinh có thể kiểm 
tra kết quả. 


Dù cúc tác giả rất cố gắng nhưng chắc chắn cuốn sách không tránh 
khỏi còn thiếu sót. Chân thành cám ơn sự đóng góp ý hiến xây dựng của 
bạn đọc. 


CÁC TÁC GIẢ 


CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC 


Phần I 
ĐỊNH LUẬT ÔM - ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN 
ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP- ĐOẠN MẠCH SONG SONG 


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 


1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện I vào hiệu điện thế U 
giữa hai đầu dây dẫn 
Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu 3‡ện 
thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó. 

I~U 
Khi U = 0 thì I = 0. 
. Định luật Ôm (Ohm) 

" Định luật 
Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế 
đặt vào hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của mỗi dây. 
»" Biểu thức 


" Đơn uị 
I— A (Ampe); U —> V (Vôn); R - Q (Ôm) 


kQ = kilôôm; MO = mêgaôm 
1kQO = 10 Q; 1MO = 10Ê Q 


3. Đoạn mạch nối tiếp 


Trong đoạn mạch nối tiếp: 
" Cường độ dòng điện 
lạp = lì = lạ =... 
" Hiệu điện thế 
UAs = U¡ + Ù¿ +...+ Uạ 
" Điện trở 
Ran = Rị + R¿ + ..+ Ra 

I¿ = cường độ dòng điện chạy qua điện trở thứ n. 

U¿ = hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở thứ n. 

Rap = điện trở tương đương của đoạn mạch AB. 

4. Đoạn mạch song song 


Trong đoạn mạch song song: 
" Cường độ dòng điện 
lap = lị + lạ +... + lạ 
" Hiệu điện thế 
Uún = U¡ = Ù¿; =... = Uy 
" Điện trở 


l¿ = cường độ dòng điện chạy qua điện trở thứ n. 
Uạ = hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở thứ n. 
Rạa = điện trở tương đương của đoạn mạch AB. 


5. Sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn 
Điện trở của một dây dẫn phụ thuộc vào: 
- Chiều dài dây ]. 
- Tiết diện dây S. 
- — Vật liệu làm dây p. 
p = điện trở suất của dây dẫn đặc trưng cho tính dẫn điện của vật 
liệu làm dây dẫn. Một chất xác định (ví dụ: đồng) có điện trở suất 
là một hằng số xác định. 
" Phát biểu 
Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài ] của dây dẫn, tỉ lệ 
nghịch với tiết điện S của dây dẫn và phụ thuộc vào vật liệu làm 
dây dẫn. 
" Công thức 
R= pc 
" Đơn bị 


1> m (mét); S -› mỶ (mét vuông); p -> Q.m 


" Kí hiệu của điện trở —L_ †}— —xé`x` _—_ 


6. Biến trở 
" Biến trở 
Là một dụng cụ điện mà điện trở của nó có thể thay đổi được. 
Tác dụng của biến trở là để điểu chỉnh cường độ dòng điện. 


" Các loại biến trở 
Biến trở con chạy. 
- _ Biến trở tay quay. 
Biến trở than. 
* Kí hiệu của biến trở 


—1H —* —r+L -g£ 


B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
Câu I: Chọn câu trả lời đúng. 


Câu 2: 


Câu 3: 


Câu 4: 


Câu 5: 


Cường độ dòng điện qua một dây dẫn: 

A. Tí lệ thuận với hiệu điện thế hai đầu dây. 

B. Ti lệ nghịch với hiệu điện thế hai đầu dây. 

C. Không phụ thuộc vào hiệu điện thế hai đầu dây. 

D._ Cả A, B, C đều sai. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn là 10 V, thì cường; độ 
dòng điện qua dây dẫn là 2 A. Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu 
dây dẫn đó là 15 V, thì cường độ dòng điện qua dây dẫn đó làu: 


TLÀ - Si .é 
3 2 
C.3A Má 

3 


Chọn câu trả lời đúng. 

Hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn tăng lên ba lần, thì 
cường độ dòng điện qua dây dẫn đó: 

A. Tăng lên 9 lần. B. Tăng lên 6 lần. 

Œ. Giảm đi 3 lần. D. Tăng lên 3 lần. 

Chọn câu trả lời đúng 

Hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn là 12 V, thì cường độ 
dòng điện qua dây dẫn là 2 A. Để cường độ dòng điện qua dây 
dẫn đó là 1 A, thì hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó là: 

A 24V B.12V 

Œ.6V D.3V 

Chọn câu trả lời đúng. 

Hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn là 7,ỗ V, thì cường độ dòng 
điện qua dây dẫn là 2,5 A. Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn 
đó giảm đi 1,5 V, thì cường độ dòng điện qua dây dẫn đó là: 
A.0,5A : B.1A 

€.1,5 A D.2A 


Câu 6: Chọn phương án phù hợp với các giá trị của ô trống theo thứ tự 
của các lần đo: 


Lần đo U (V) 1(A) 
1 4,0 0,5 
2 | 6,0 
3 | | 15 | 
4 | 10 | 
5 | hị 4,0 


A. 0,75 A; 15 V; 1,5 A; 30 V. 
B. 1,5 A; 24V; 2,5A; 64 V, 

€. 0,75 A; 12 V; 1,25 A; 32 V. 
D. Cả A, B, C đều sai. 

Câu7: Chọn câu trả lời đồng, 1(A) 
Đồ thị biểu diễn sự phụ 
thuộc của cường độ dòng 
điện chạy trên một dây 
dẫn vào hiệu điện thế giữa 
hai đầu dây có dạng như 
hình 1.1: 

Điểm M trên đồ thị tương 
ứng với giá trị: 

A. (7,2 V; 1,3 A) 

B. (7,5 V; 1,5 A) 

C. (_,2V;7,2 A) Hình 1.1 
D. (1,5 V; 7,5 A) 

Biết các khoảng chia trên đồ thị là cách đều nhau. 

Câu8: Chọn câu trả lời đúng. 


Hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn là 6V và cường độ dòng 
điện qua dây dẫn là 2 A. Điện trở của dây dẫn đó là: 


A.129 B..o 


Cao D. Cả A, B, C đều sai 


Câu9: Chọn câu trả lời đúng. 


Để đo cường độ dòng điện qua một điện trở, người ta dùng: 


A. Vôn kế mắc song song với điện trở đó. 
B. Vôn kế mắc nối tiếp với điện trở đó. 
C. Ampe kế mắc song song với điện trở đó. 


D. Ampe kế mắc nối tiếp với điện trở đó. 


Câu 10: Chọn câu trả lời đúng: 


Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu một điện trở, người ta dùng: 


A. Vôn kế mắc song song với điện trở đó. 
B. Vôn kế mắc nối tiếp với điện trở đó. 
C. Ampe kế mắc song song với điện trở đó. 


D. Ampe kế mắc nối tiếp với điện trở đó. 


Câu 11: Chọn câu trả lời đúng. 


Để số chỉ của ampe kế và vôn kế khi đo cường độ dòng điện và 
hiệu điện thế của một mạch điện được chính xác thì: 


A. Điện trở của ampe kế phải càng nhỏ càng tốt. 
B. Điện trở của ampe kế phải càng lớn càng tốt. 
C. Điện trở của vôn kế phải càng lớn càng tốt. 


D. Cả A và C đều đúng. 


Câu 12: Chọn câu trả lời đúng. 


Điện trở suất là điện trở của một dây dẫn có: 
A. Chiểu dài 1m, tiết diện đều 1mm. 

B. Chiều dài 1m, tiết diện đều 1cmỂ. 

C. Chiều dài 1m, tiết diện đều 1m. 

D. Chiểu dài 1mm, tiết diện đều 1mm. 


Câu 13: Chọn câu trả lời đúng. 


10 


Nếu tăng chiều dài của một dây dẫn lên hai lần và giảm tiết diện 
dây đi hai lần, thì điện trở của dây dẫn sẽ: 


A. Giảm 4 lần. B. Tăng 4 lần. 
C. Không đổi. D. Cả A, B, C đều sai. 


Câu 14: 


Câu 15: 


Câu 16: 


Câu 17: 


Câu 18: 


Câu 19; 


Chọn câu trả lời đúng. 

Nếu giảm chiều dài của một dây đẫn đi ba lần và tăng tiết diện 
dây lên ba lần, thì điện trở suất của dây dẫn sẽ: 

A. Giảm 9 lần. B. Tăng 9 lần. 

C. Không đổi. D. Cả A, B, C đều sai. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Điện trở suất của một dây dẫn: 

A. Tăng khi nhiệt độ của dây dẫn tăng. 

B. Giảm khi nhiệt độ của dây dẫn tăng. 

€. Không phụ thuộc vào nhiệt độ. 

D. Càng lớn thì vật liệu đó dẫn điện càng tốt. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Hai dây dẫn đều làm bằng đồng có cùng tiết diện S. Dây thứ 
nhất có chiều dài 20 cm và điện trở 5 Q. Dây thứ hai có điện trở 
8@. Chiều dài dây thứ hai là: 

A. 32 cm B. 12,5 em 

C.2em D. Cả A, B, C đều sai. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Hai dây dẫn đều làm bằng đồng có cùng chiều dài l. Dây thứ 
nhất có tiết diện S và điện trở 6 O. Dây thứ hai có tiết diện 25. 
Điện trở dây thứ hai là: 

A.120 : B.9Q 

C.6Q D3o 

Chọn câu trả lời đúng. 

Một dây dẫn bằng nhôm có chiều dài ] = 50 em, tiết diện 2 mmỂ, 
điện trở suất p = 2,8.108 Q.m. Điện trở của dây dẫn là: 

A. 710?3Q B. 7.108 Q 

C. 7.10” Q D.7Q 

Chọn câu trả lời đúng. 

Mệt dây dẫn bằng đồng hình trụ, có chiều dài l = 3,14 m, đường 


kính tiết điện d = 2 mm, điện trở suất p = 1,7.108 Q.m. Điện trở 
của dây dẫn là: 


11 


Câu 20: 


Câu 21: 


Câu 22: 


Câu 23: 


12 


A. 1/7. 109 Q B. 1,7. 108 Q 

G@L#.105a D. 1,7.10?@ 

Lấy m = 3,14. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Một cuộn đồng hình trụ, tiết diện dây 1 mmẺ. Điện trở của dây: là 
17. Điện trở suất và khối lượng riêng của đồng lần lượt là g = 
1,7.108 O.m; D = 8,9.10° kg/mổ. Khối lượng của cuộn dây đồng 
đó là: 

A.8/9 g B.89g 

C. 890g D. 8,9 kg 


Chọn câu trả lời sai. 


. Điện trở suất của vật liệu càng nhỏ thì vật liệu đó dẫn điện 


càng tốt. 


. Chiểu dài của dây dẫn càng ngắn thì dây dẫn điện càng tốt. 
. Tiết diện của dây dẫn càng nhỏ dây đó dẫn điện càng tốt. 


. Tiết diện của dây dẫn càng nhỏ dây đó dẫn điện càng kém. 


Chọn câu trả lời sai. 

Để giảm điện trở của dây dẫn, người ta nên: 

A. Giảm tiết diện của dây dẫn và dùng vật liệu có điện trở suất 
nhỏ. 

B. Dùng vật liệu có điện trở suất nhỏ. 


C. Tăng tiết diện của dây dẫn và dùng vật liệu có điện trở suất 
nhỏ. 


D. Tăng tiết diện của dây dẫn. 

Chọn câu trả lời sai. 

Một dây dẫn có chiều dài l = 3 m, điện trở R = 3 @, được cắt 
thành hai dây có chiều dài lần lượt là l = „ lạ= ñ và có điện 
trở tương ứng Rị, R; thỏa: 

A. Rị=1Q 

B. Rạ=280 


: 5 ` : : 3 
Ơ. Điện trở tương đương của Rị mắc song song với R; là R„ = 3 Q. 


D. Điện trở tương đương của Rị mắc nối tiếp với Rạ là R„¿= 3 Q 


Câu 34: Chọn câu trả lời đúng. 


Câu25: 


Câu 26: 


Câu2??: 


Câu28: 


Hai dây dẫn được làm từ cùng một vật liệu, có cùng tiết diện, có 
chiều dài lần lượt là ly, lạ. Điện trở tương ứng của chúng thỏa 
điều hiện: 


w H Fuetk 
Ñy b §; 
C. Rị.Rạ = lị.l; D. Cả A, B, C đều sai 


Chọn câu trả lời đúng. 

Một dây dẫn có chiều dài ] = 100 m, diện tích tiết diện S = 11 
mm, điện trở R = 0,5 @.. Dây dẫn đó được làm bằng: 

A. Đồng B. Nhôm 

Œ. Vônfram D. Sắt 

Chọn câu trả lời đúng. 

Một đường dây truyền tải điện từ một nhà máy điện đến nơi tiêu 
thụ. Biết chiều dài dây 628 km. Dây được làm bằng đồng có điện 
trở suất p = 1,7.10Ẻ Q.m. Đường kính tiết diện dây là 2 cm. 
Điện trở của dây là: 


A.3,4Q B.34Q 
G. 340 Q@ D. 3,4 kQ 
Lấy m = 3,14 


Chọn câu trả lời đúng. 

Một sợi dây dẫn tiết diện đều, có điện trở 100 @ được cắt thành 
10 sợi dây dài bằng nhau, rồi chập sát vào nhau thành một dây 
dẫn. Điện trở của dây dẫn mới là: 

A.1Q B.10Q 

C. 100 Q D.1kQ 

Một dây dẫn kim loại có điện trở là R bị cắt thành hai đoạn 
bằng nhau, rồi được cột song song với nhau thì điện trở tương 
đương của nó là 10 @. Giá trị của R la: 

A.R=5OQ B. R=1l5@Q 

C.R=3090 D.l=40Q 


18 


Câu 29: 


Câu 30: 


Chọn câu trả lời đúng. 


Hai dây dẫn hình trụ được làm từ cùng một vật liệu, có cừing 
chiều dài, có tiết diện lần lượt là Sạ, S¿. Điện trở tương ứng ‹của 
chúng thỏa điều kiện: 


Á, TheềL H, Last 
R, S; K;. 8 
G. L8 D. in 
R; $; 2 Sị 


Chọn câu trả lời đúng. 


Hai dây dẫn hình trụ được làm từ cùng một vật liệu, có cùng 
chiểu dài, có đường kính tiết diện lần lượt là dị, dạ. Điện trở 
tương ứng của chúng thỏa điều kiện: 


A, ÊL.ất 1. Lubx 
R; đ; R; d, 
o, Rị dể p. T4 
R¿ nh R; dỷ 
Câu 31: Chọn câu trả lời sai. 


14 


Trong một mạch điện, nguồn điện có tác dụng: 


. Tạo ra và duy trì một hiệu điện thế. 

. Tạo ra dòng điện lâu dài trong mạch. 

. Chuyển các dạng năng lượng khác thành điện năng. 
. Chuyển điện năng thành các dạng năng lượng khác. 
: Chọn câu trả lời sai. 


Trong một mạch điện: 
A. Các vật tiêu thụ điện có tác dụng chuyển điện năng thành 
các dạng năng lượng khác. 


B. Dây dẫn có tác dụng truyền năng lượng điện từ nguồn điện 
đến các vật tiêu thụ điện. 


C. Khóa K có tác dụng đóng và ngắt mạch, làm cho mạch kín 
hay hở. 


D. Cả A,B, C đều sai. 


Câu 33: 


Câu 34: 


Câu 35: 


Câu 36: 


Câu 37: 


Chọn câu trả lời sai. 

A. Pin, ắcqui là các nguồn điện. 

B. Động cơ điện là thiết bị cung cấp điện. 

Ơ. Quạt máy là vật tiêu thụ điện. 

D. Tủ lạnh là vật tiêu thụ điện. 

Chọn câu trả lời đúng. 

A. Một mạch điện kín là mạch điện gồm nguồn điện, dây dẫn 
điện và các vật tiêu thụ điện. 

B. Một mạch điện kín gồm nguồn điện, dây dẫn điện và các vật 
tiêu thụ điên nối với nhau liên tục và tạo ra dòng điện chạy 
qua vật tiêu thụ điện. 

C. Một mạch điện kín là mạch điện gồm nguồn điện, dây dẫn 
điện, các vật tiêu thụ điện và khóa K. 

D. Mạch điền hở là mạch điện không có máy phát điện. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Hiệu điện thế áp vào hai đầu các điện trở Rị, Rạ bằng nhau. 

Cường độ dòng điện qua Rị lớn gấp bốn lần qua Rạ. 


A. Rạ = 4R¿i B. R;ạ = 2R¡ 
l l 

6. Ru= 11M Th/Rãc cấu 

Chọn câu trả lời đúng. 


Một bóng đèn dây tóc có hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc là 
9V, cường độ dòng điện chạy qua đèn là 0,5 A. Điện trở của đèn 
là: 


A.45Q B.18@Q 
ơ. n8 D. Cả A, B, C đều sai. 
Chọn câu trả lời sai. 


Một ampe kế có điện trở tổng cộng 5 O, chịu được hiệu điện thế 
tối đa 10V. Ampe kế đó có thể dùng để đo trực tiếp dòng điện có 
cường độ lớn nhất là: 

A. 0,BA B.5A 

C.1A D. 2A 


15 


Câu 38: 


Câu 39: 


Câu 4U: 


Câu 4l: 


Câu 42: 


16 


Chọn câu t:ả lời đúng. 

Hai dây dẫn bằng đồng, tiết diện đều, có cùng chiều dài. Dây thứ 
nhất có tiết diện 3 mmỶ. Dây thứ hai có tiết diện 0,3 em”. Điện 
trở của dây thứ hai so với dây thứ nhất: 


A. Bằng nhau. B. Gấp mười lần. 
C. Bằng „ lần. D. gấp 100 lần. 
Chọn câu trả lời đúng. 


Một dây dẫn bằng bạc có điện trở 2 ©@ và một dây bằng nikêlin 
có cùng chiều dài và tiết điện. Điện trở của dây nikêlin là: 


A.50Q B.25Q 
C. 12,5 O D.5O 
Chọn câu trả lời đúng. 


Một dây dẫn bằng vonfram có tiết diện 0,4 cm” và một dây bằng 
nicrôm có cùng chiều dài và điện trở. Tiết diện của dây nicrôm 
là: 


A. 0,125 cm? B.2mm? 
C.8 cm? D;; 1:25, mm? 
Chọn câu trả lời đúng. 


Một dây dẫn bằng nicrôm có điện trở suất 1,1.108 @ và một dây 
bằng constantan có cùng chiều dài và tiết diện. Điện trở của dây 
nierôm lớn hơn điện trở của dây constantan 2,2 lần. Điện trở 
suất của constantan là: 


A. 0,5.108 O.m B. „109 o.m 
C. 5.10Ê O.m D. 5.10 Q.m 
Chọn câu trả lời sai. 


Trong mạch gồm các điện trở Rạ, Rạ,..R„ được mắc nối tiếp: 
A. Cường độ dòng điện: lụp = ) = lạ =.. = In 

B. Hiệu điện thế: Uap = U¡ + U¿ + ..+ Uạ 

C. Điện trở tương đương: Rạp = Rị + R;¿ +...+ Rạ 

D. Cả A,B,C đều sai. 


Câu 43: 


Câu 44: 


Câu 45: 


Câu 46: 


Câu 47: 


Chọn câu trả lời đúng. 
Trong mạch gồm các điện trớ Rị, R›, .R„ được mắc song song: 
A. Cường độ dòng điện: lap = lì = l; =.. = l¡ 
B. Hiệu điện thế: Uan = U¡ + U¿ +..+ Uạ 

l || 
=—+ 

Rạu R, R; 

D. Cả A,B,C đều đúng. 


Chọn câu trả lời sai. 


C. Điện trở: 


1 
+..+—— 
R, 


Trong mạch gồm các điện trở Rị, Rạ được mắc nối tiếp, hiệu 
điện thế giữa hai đầu các điện trở và hai đầu toàn mạch lần lượt 
là U¡, U¿,U. Ta có: 


A.UL_Rị B.UL_R; 

Uy ÂẨ; Uy E¿ 
€.U=U¡+U; D. Cả A và C đều đúng 
Chọn câu trả lời đúng. 


Trong mạch gỏm các điện trở Rị = 3O, R¿=6@_ mắc nối tiếp, 
điện trở tương đương của mạch là: 


A.2o B.3Q 
C.6Q@ D.9oQ 
Chọn câu trả lời đúng. 


Trong mạch gồm các điện trở Rị = Rạ = Rạ = 2Q mắc nối tiếp. 
Điện trở tương đương của mạch là: 


A.1,BQ@ B.2O0 
ŒG.6O D.9o 
Chọn câu trả lời đúng. 


Trong mạch gồm các điện trở Rị z R¿ạ mắc song song, hiệu điện 
thế giữa hai đầu các điện trở và hai đầu toàn mạch lần lượt là 
Ủ¡, Uạ, U, Cường độ dòng điện qua các điện trở và trong toàn 
mạch lần lượt là I¡, I;, I. Ta có: 


A. Đ, _: B. Ta 
Uy R; Ù;y R, 
C.I=li+l; b5. ẽ kế 


L C72165 | _ 


——— 


Câu 48: 


Câu 49; 


Câu 50: 


Câu 51: 


18 


Chọn câu trả lời đúng. 
MN là một dây dẫn đồng chất tiết diện đều. Đặt vào hai đầu dây 
điện hiệu điện thế Up = 4V, thì cường độ dòng điện qua dây 
dẫn là 2 A. Cắt dây thành hai đoạn bằng nhau rồi mắc chúng 
vào hiệu điện thế U nói 
trên như hình 1.2. Cường 
độ dòng điện qua mỗi 
đoạn dây là: 

A. h=l¿=2A. 


I — Đoạn] 


B. lI=lạ=4A. 
C. lị=lạ=8A. 
D. Khác nhau. 


Chọn câu trả lời đúng. 
Cho một mạch điện như hình 1.3: 
A. Rị và Rạ mắc nối tiếp với nhau. 


B. Rị và R; mắc song song với nhau. PT] 
C. Cả A, B đều đúng. Hình 1.3 

D. Cả A, B đều sai. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Trong mạch gồm các điện trở Rị = Rạ = Rạ = 6 Q_ mắc song song. 
Điện trở tương đương của mạch là: 

A.0,5Q B.2Q 

C.9Q D.18Q 

Chọn câu trả lời đúng. 

Cho một mạch điện như hình 1.4. 
Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch là 
U = 60 V. R¿ = 10 0, R¿ = 20 @. Số 
chỉ của vôn kế là: 

A.10 V 

B.20 V 

C.30 V 

D. 40 V 


Hình 1.4 


Câu 52: 


Câu 53: 


Câu 54: 


Câu 55: 


Chọn câu trả lời đúng 


Trong mạch gồm các điện trở R = 6 ©, Rạ = 12Q_ mắc song song, 
điện trở tương đương của mạch là: 

A.4Q B.6Q 

C.9Q D.18Q 

Chọn câu trả lời đúng. 
Cho một mạch điện như 
hình 1.5. Hiệu điện thế 
giữa hai đầu mạch là 
6V.Rịạ=3Q0,R¿=2Q 
và Rạ =1 @. Số chỉ của 
ampe kế là: 

A.1A 

B.2A 

G.3A 

D.11A 

Chọn câu trả lời đúng. 


Cho một mạch điện như 
hình 1.6. Rị = R;ạ = 2Q 
và Rạ = 1 @. Cường độ 
đòng điện qua Rạ là 4 A. 
Số chi của ampe kế là: 


Â 1A 
B. 2A 
C.3A 
D.4A 
Chọn câu trả lời đúng. 


Cho một mạch điện như 
hình 1.7. Cường độ dòng 
điện qua Rạ là 2A. Rạ =1 
Q,Rị=Ra=2Q. Số chỉ 
của ampe kế là: 


A.38A 


19 


B.4A 
C.5A 
D.6A 


Câu 56: Chọn câu trả lời đúng. 


Câu 57: 


Câu 58: 


Câu 59; 


20 


Cho một mạch 
điện như hình 1.8. 
Hiệu điện thế giữa 
hai đầu mạch là 
4V.R.=Ra=2Q 

và Rạ= 1Q. Số 
chỉ của ampe kế là: 
A.4A 

B.6A 

C.8A 

D.10 A 

Chọn câu trả lời đúng. 
Cho một mạch điện như hình 1.9. Hiệu điện thế giữa hai đầu 
mạch là 5V. Rị = 2 ©, 

Rạ = Rạ =4 O. Số chỉ Ra 

của vôn kế là: 
A.1,5 V 
B..2,5V 
C.3,5 V 
D.4,5 V 


Chọn câu trả lời đúng. 


Hình 1.8 


Hình 1.9 


Trong mạch gồm các điện trở Rị; = 2 @ và Rạ mắc song song, 
điện trở tương đương của mạch 1,2 @. R; có giá trị là: 

A. 32 Q B.3o 

C.1,8Q D. 0,8 

Chọn câu trả lời sai. 

Các thiết bị điện có thể mắc: 


A. Song song với nhau khi chúng có hiệu điện thế định mức bằng 
nhau và bằng hiệu điện thế của nguồn. 


Câu 60: 


Câu 61: 


Câu 62: 


Câu 63: 


B. Song song với nhau khi chúng có cường độ định mức bằng 
nhau và hiệu điện thế định mức bằng nhau và bằng hiệu điện 
thế của nguồn. 

€. Nối tiếp với nhau khi chúng có hiệu điện thế định mức bằng 
nhau và bằng hiệu điện thế của nguồn. 

D. Nối tiếp với nhau khi chúng có cường độ định mức bằng nhau. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Trong mạch gồm các điện trở Rị = 2 © và Rạ = 4 O được mắc vào 

một mạng điện hiệu điện thế 12 V. Dùng ampe kế đo được cường 

độ dòng điện qua R¿ là 2 A. Hai điện trở đó mắc: 

A. Song song. 

B. Nối tiếp. 

C. Mắc được cả hai cách. 

D. Không mắc được cách nào. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Trong mạch gồm các điện trở Rị = 10 O, R;ạ = 5 @_ được mắc vào 

một mạng điện hiệu điện thế 10 V. Dùng ampe kế đo được cường 

độ dòng điện qua R; là 2 A. Hai điện trở đó mắc: 

A. Song song. 

B. Nối tiếp. 

C. Mắc được cả hai cách. 

D. Không mắc được cách nào. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Trong mạch gồm các điện trở Rị = R¿ được mắc vào một mạng 

điện. Dùng ampe kế đo được cường độ dòng điện qua các điện trở 

là l = lạ. Hai điệa trở đó mắc: 

A. Song song. 

B. Nối tiếp. 

C. Mắc được cả hai cách. 

D. Không mắc được cách nào. 

Chọn câu trả lời sai. : 

Trong mạch gồm các điện trở Rị = Rạ được mắc vào một mạng 

điện. Dùng vôn kế đo được hiệu điện thế giữa hai đầu các điện 

trở là U¡ = Uạ. Hai điện trở đó mắc: 


21 


A. Song song. 

B. Nối tiếp. 

C. Mắc được cả hai cách. 

D. Không mắc được cách nào. 


Câu 64: Chọn câu trả lời đúng. 


Câu 65: 


Câu 66: 


Một quạt máy và một bàn là (bàn ủi) có cùng hiệu điện thế định 
mức 110V, cường độ định mức 5 A. Để mắc vào một mạng điện 
220 V ta phải mắc: 


A. Song song. 

B. Nối tiếp. 

Œ. Mác được cả hai cách. 

D. Ki¿â:z mắc được cách nào. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Một bếp điện và một bóng đèn điện có cùng hiệu điện thế định 
mức 110V, cường độ định mức 6 A. Để mắc vào một mạng điện 
110 V ta phải mắc: 

A. Song song. 

B. Nối tiếp. 

Œ. Mắc được cả hai cách. 

D. Không mắc được cách nào. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Cho một mạch điện như hình 1.10. 

Ri=3, R¿ = 2 O và Rạ 
= 16. Số chỉ của ampe 
kế là 1A. Cường độ dòng 
điện qua: 

A. Điện trở R; là 2 A. 

B. Điện trở Rạ là 1 A. 

C. Mach chính là 5,5 A. 
D. Cả A, B, C đều sai. 


Hình 1.10 


Câu 67: 


Câu 68: 


Câu 69: 


Câu70: 


Chọn câu trả lời sai. 
Cho một mạch điện như hình 1.11. 
Các điện trở Rị = Rạ = 4 ©, Rạ = 2 Q. Số chỉ của ampe kế là 0,5 A. 
A. Hiệu điện thế giữa Rị 
hai đầu mạch là 2V. 
B. Hiệu điện thế giữa 
hai đầu Rạ là 4V. 
C. Cường độ dòng điện 
qua R; là 0,5 A. 


D. Cường độ dòng điện 
qua Rạ là 1 A. Hình 1.11 


A 


Chọn câu trả lời đúng. 
Cho một mạch điện như hình 1.12. 

Rị = Rạ =6 © và Rạ = 3 ©. Rì 
Số chỉ của ampe kế là 2 A. E=] 
Hiệu điện thế giữa hai đầu 


mạch là: 
B.5V 
L#m.) 


G. 8V 
D. 1V Hình 1.12 


Chọn câu trả lời đúng. 

Trong mạch gồm các điện trở R¡ = Rạ mắc nối tiếp vào một mạng 
điện có hiệu điện thế U = 15 V. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện 
trở Rạ là: 

A. 30V B.15V 

G. 7,BV D. Cả A, B, C đều sai. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Trong mạch gồm các điện trở Rị = Rạ = R¿ mắc nối tiếp vào một 
mạng điện có hiệu điện thế U. Hiệu điện thế giữa hai đầu từng 
điện trở là 9 V. Giá trị của U là: 

A. 8V -B.9V 

C. 27V D. Cả A, B, C đều sai. 


23 


Câu 71: 


Câu 72: 


Câu 73: 


Câu 74: 


24 


Chọn câu trả lời đúng. 
Có một số bóng đèn có hiệu điện thế định mức 12 V được mắc 
nối tiếp vào mạng điện 120V. Để bóng đèn sáng được bình 
thường thì số bóng đèn cần phải dùng là: 

A. 10 bóng B. 1ỗ bóng 

C. 20 bóng D. 30 bóng 

Chọn câu trả lời đúng. 

Cho một mạch điện như hình 1.13. 
Rị = Rạ = 2 O, R¿ = 1O. Số chỉ 
của vôn kế là 6V. Hiệu điện thế 
giữa hai đầu R; là: 


A. L5 V A 

B.2V kếx 

C. 2,5 V @ 

D. 4,5 V Hình 1.13 


Chọn câu trả lời đúng. 
Cho một mạch điện như hình 1.14. 
Rịi=2@, R;ạ =Rạ. Hiệu điện thế 
giữa hai đầu AB là U = 9 V. Số 
chỉ của vôn kế là 6V. R› 
A. Cường độ dòng điện 
qua mạch chính là Á 
3A. 


B. Điện trở R; là 2 ©. 


C. Cường độ dòng điện Hình 1.14 
qua Rạ là 1,5 A. 


D. Cả A, B, C đều đúng. 
Chọn câu trả lời đúng. 


R 


Có các dụng cụ sau: một ampe kế, một vôn kế, một nguồn điện 
không đổi. Để xác định giá trị của một điện trở Rx với độ chính 
xác cao nhất, ta nên chọn cách mắc mào 4au đây: 


Hình 1.15.1 Hình 1.15.2 


Rx 


Hình 1.15.3 Hình 1.15.4 


A. Thoạt đầu mắc cách 1.15.1, sau đó mắc cách 1.15.2. 
B. Mác cách 1.15.3. 
C. Mắc cách 1.15.4. 
D. Thoạt đầu mắc cách 1.15.4, sau đó mắc cách 1.15.2. 
Câu 75: Chọn câu trả lời đúng. 
Cho một đoạn mạch điện như hình 1.16. 
Rị = 10 ©@, R; = 20 @. Số chỉ của vôn kế là 10 V. Hiệu điện thế 


giữa hai đầu toàn mạch là: U 

A.B5V 

B. 10V 

GC. 158V 

D. 20 V R: R› 
Hình 1.16 


25 


Câu 76: 


Câu 77: 


Câu 78: 


Câu 79: 


26 


Chọn câu trả lời đúng. 
Cho một đoạn mạch điện như hình 1.17. 


Rị=6Ø, Rạ = 8 Q. Tỉ số cường độ dòng điện l là: 


A Š h #⁄ 
4 
pBẩ 
3 
C. 0,75 
D. Cả A, C đều đúng. Hình 1.17 
Chọn câu trả lời đúng. 
Cho một đoạn mạch điện như hình 1.18. 
Rị = Rạ = Rạ. Điện trở tương đương của mạch đó là R¿ = 3 ©. 


Rì 


Điện trớ Rị bằng: 


Chọn câu trả lời đúng. ke ex 


Cho một đoạn mạch điện như hình 1.19. 

Rị = Rạ = Bạoo. 

Điện trở tương đương của mạch đó là 500 Q. Điện trở của từng 
điện trở thành phần là: 


A5Q ã ¬ 
B. 50 @ “4l kLT† kệ 
C. 500 Q A_ R. R Rion 
D. 5 kQ Hình 1.19 

Chọn cẩu trả lời đúng. 


Cho một đoạn mạch điện như hình 1.20. 
Rị = R¿ =.. = Rioo. 


Điện trở tương đương của 
mạch đó là 10 @. Điện trở 
của từng điện trở đó là: A 


A.1O 
B.10@ : ị 
G. 100 @ | m J 
D. 1kQ 

Câu 80: Chọn câu trả lời đúng. Hình 1.20 


Cho một mạch điện như hình 1.21. 

Rị = 10 © và chịu được cường độ dò+g điện tối đa là 1A. R;ạ = 5 Q 
và chịu được cường độ dòng điện tới đa là 2 A. Hiệu điện thế tối 
đa U giữa hai đầu mạch điện là: 


U 
A. 30V 
B. 20V 
0. 18V 
D.10V R R; 


Câu 81: Chọn câu trả lời đúng. Hình 1.21 
Cho một đoạn mạch điện như hình 1.22. 
Rị =4 ©O và chịu được cường độ dòng điện tối đa là 1,BA. Rạ = 8 
©@ và chịu được cường độ dòng điện tối đa là 0,5 A. Hiệu điện thế 
tối đa giữa hai đầu đoạn mạch điện là: 


A.9V lñ 

B. 4V 

C.6V A B 
D.8V 


An 89: 3... 
Câu 82: Chọn câu trả lời đúng. Hình 122 
€ó hai điện trở Rị và R; được mắc 
hai cách như hình 1.23.1 và 1.23.2. 


AUB AUB 
Hình 1.23.1 Hình 1.23.2 - 


27 


Câu 83: 


Câu 84: 


Câu 85: 


28 


Hiệu điện giữa hai đầu mạch luôn bằng 12 V. Cường độ dòng 
điện trong trường hợp hình 1.23.1 là 0,3 A và trong trường lhợp 
hình 1.23.2 là 1,6A. Biết Rị > Rạ. Giá trị của điện trở Rị, R¿ạ lài: 


A. Ri=300;R¿=20Q 

B. R¿=30 và Rạ=10Q 

C. R=R;=300 

D. Rị = Rạ = 10 

Chọn câu trả lời sai. U 
Cho một đoạn mạch điện như hình 1.24. 


Đèn Đ; và đèn Ðạ. Điện trở khóa K 
bằng không. 


Đị Đ;ạ 
A. Khi K đóng: đèn ÐĐ; tắt, đèn Ð; 
sáng. 
B. Khi K ngắt: đèn Đ\, đèn Ð; đều sáng. K 
C. Khi K đóng: đèn Đ; sáng, đèn Ð; tắt. Hình 1.24 


D. Cả A và B đều đúng. 


Chọn câu trả lời sai. 


lỗi 
Cho một đoạn mạch điện như 
hình 1.25. 


Đèn Đy và đèn Ð¿. Điện trở khóa K 
K, K' bằng không. 
A. Khi K, K' đóng: đèn Đ¿, Ð; đều Đạ 
sáng. 
B. Khi K đóng, Kngắt (mở): đèn K 
Đ¡ sáng, đèn Ð; tắt. Hình 1.25 
C. Khi K ngắt, K' đóng: đèn Đụ U 
tắt, đèn Ð; sáng. 
D. K, Kđều ngắt. Đèn Đị, Ð; 
đều tắt. | 
Chọn câu trả lời đúng. 
Cho một đoạn mạch điện như 
hình 126. 
Hị Kị K› 
Hình 1.26 


D. 
Câu 86: 


Câu 87: 


Câu 88: 


Đền Đ; và đèn Ðạ. Điện trở khóa K¡, K¿ bằng không. 
Khi Ki, K;¿ đều đóng: đèn Ð¡, Ðạ đều sáng. 


. Khi K¡ đóng, K; ngắt (mở): đèn Ð; tắt, đèn Ð¿ sáng. 
. Khi K¡ ngắt, K; đóng: đèn Ð; tắt, đèn Ð; sáng. 


Kị, K; đều ngắt. Đèn Đ\, Ð; đều tất. 

Chọn câu trả lời đúng. U 
Cho một đoạn mạch điện như hình 1.27. 

Đèn Ðy có điện trở 40 Q. Đèn Ðạ có 

điện trở 20 @. U = 120 V. 


h : Đị Đạ 
A. Khi K đóng, cường độ dòng điện 
qua mạch là 6 A. 
B. Khi K đóng, cường độ dòng điện 
qua mạch là 3 A. K 
C. Khi K đóng, cường độ dòng điện Hình 1.27 


qua mạch là 2 A. 
D. Khi K ngắt, cường độ dòng điện qua mạch là 6 A. 
Chọn câu trả lời đúng. 
Cho một đoạn mạch điện như hình 1.28. 
Ri=3O,R¿=69,U=4V. Số chỉ của 
ampe kế là: 


2 
A.2A B. ru Hình 1.28 
4 
6 s.ˆ D. 2,125 A 


Chọn câu trả lời đúng. 

Cho một đoạn mạch điện AUB 

như hình 1.29. 

Rìị =+ˆ Q, Rạ = 4 8, Th = 6 9 Rị R R 
U = 24 V. Số chỉ của vôn kế: 2 Bì 
A. Khi khóa K đóng là 16 V. 

B. Khi khóa K ngắt là 16 V. 

€C. Khi khóa K đóng là 8 V. 

D. Cả A, B, C đều sai. Hình 1.22 


Câu 89: 


Chọn câu trả lời đúng. 

Ba bóng đèn điện Đ¡, Ð;ạ và Đạ được mắc vào mạng điện hiệu 
điện thế U theo ba cách như hình 1.30. Khi tháo bớt một bóng 
đèn trong cả ba cách mắc trên thì hai đèn còn lại vẫn sáng. Đèn 
được tháo là: 


A. Đèn Đị B. Đèn Ðạ 
C. Đèn Ðạ D. Cả A, B, C đều đúng. 
U=220 
Đ Đ 
Đ 
Hình 1.30.1 Hình 1.30.2 


Câu 90; 


Câu 91: 


Câu 92: 


30 


Hình 1.30.3 


Chọn câu trả lời đúng. 
Một dây dẫn bằng đồng dài l¡ = 8 m có điện trở Rị và một đây 
dẫn bằng nhôm dài l; = 4 m có điện trở Rạ. 

A. Rị =2R; 

B.Rị<2R; 

C.Rịi>2R; 

D. Không đủ điều kiện để so sánh Rạ với Rạ. 

Hai đoạn dây bằng đồng, cùng chiều dài, có tiết diện và điện trở 
tương ứng là Sạ, Rị và S;, Rạ Hệ thức nào dưới đây là đúng: 


Š,  Ñ 
A. S¡R¿: = S¿R¿ B. R, = 1 
C. RIR;¿ = S¡S; D. Cả ba hệ thức trên đều sai. 


Chọn câu trả lời sai. 

Biến trở là một linh kiện: 

A. Có điện trở thay đổi được. 

B. Dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch. 
C. Dùng để điều chỉnh hiệu điện thế giữa hai đầu mạch. 
D. Cả A, B đều đúng. 


Câu 93: 


Câu 94: 


Câu 95: 


Câu 96: 


Cân 97: 


Hai dây dẫn bằng nicrôm có chiểu dài, tiết diện và điện trở 
tương ứng là l¡, S¡, Rị và lạ, S;, Rạ. Biết lạ = 4l; và S¡ = 25;. Câu 
trả lời nào sau đây là đúng: 


A. Rị=8R; B.R, = 
2 
C.Ry =92Rạ D.Rụ= _ 
Tronz số các vật liệu sau, vật liệu nào dẫn điện tốt nhất: 
A. Sắt B. Bạc 
€. Nhôm D. Đồng 


Có ba dây dẫn với chiều dài và tiết điện như nhau. Dây thứ nhất 
bằng bạc có điện trở Rị, dây thứ hai bằng đồng có điện trở Rạ và 
dây thứ ba bằng nhôm có điện trở Rạ. Khi so sánh các điện tzở 
này, ta có: 


A. Ri>R;ạ»>R¿ C. Rạ>Rị¡> Rạ 

B. Ri»>R;ạ>R; D. Ra>R; > Rị 
Chọn -âu trả lời đúng. 
Một biến trở con chạy được quấn bằng dây hợp kim nicrôm có 
điện trở suất p = 1,1. 10° Q.m, đường kính tiết điện dị = 0,5 
mm, quanh một lõi sứ tròn đường kính dạ = 2 em với số vòng 
đây là 100 vễng. Điện trở lớn nhất của biến trở là: 
A.3,52.10' Q B.3,52Q- 
C.35.Q D. 352 Q 
Chọn vâu trả lời đúng. 
Che mọt đoạn n;ạch điện như hình 
1.31. ` 
RE là biến trở, Ð®.là đèn. Di chuyển 
con chay: : 
A. Từ M sang N, ¿òn 3 sáng dần — 

lên. MR N 

B_ TừM sang N, đè; Ð tối dần. Ề Hình 1.31 
Ơ. SN “ang M, đèn Ð sáng dần. 
D. Cả A, 2, đều sai. 


31 


Câu 98: Chọn câu trả lời đúng. 
Cho một đoạn mạch điện như hình 1.32. U 
R là biến trở, Đì, Ð; là đèn. 
Di chuyển con chạy: 
A. Từ M sang N, đèn Ðạ, Ðạ Đi 
sáng dần lên. 
B. Từ M sang N, đèn Đụ, Ð; 
tối dần. 
C. Từ N sang M, đèn Ð; tối Hình 1.32 
đản, Ð; sáng dần. 
D. Cá A,B, C đều sai. 
Câu 99: Chọn câu trả lời đúng. 
Cho một đoạn mạch điện như hình 1.33. 
Rụ là biến trở có điện trở cực đại là 12 O@. R = 2 ©, Uap = U = 12V. 
Di chuyển con 
chạy đến vị trí 


"x= 2|, Số chỉ 
3 


của ampe kế là: 
A. 2A 
B. 6A 
Ö, 9A 
D. 12A 
Câu 100: Chọn câu trả lời sai. 


Hình 1.33 


Cho một đoạn mạch điện như hình 1.34. 
Cường độ dòng điện qua điện 
trở R; là I; = 0. 

A. Cường độ dòng điện l = I;. 
B. Hiệu điện thế giữa 2 đầu 

điện trở Rạ là U; = 0. 
G. Tï số Pa Hình 1.34 
R, R, 


D. Cá A, B, C đều sai. 


32 


Câu 101: Chọn câu trả lời đúng. 
Cho một đoạn mạch điện như hình 1.35. 
Rị =5 O, R; =R¿ = 10 
Điện trở tương đương cua R› 
đoạn mạch AB là: = 


R 
A. Rạn= 10 A B 
B. RaAy=20 0Q 
0 Ban = 35 @ 
D. Ran=30Q Hình 1.35 


Câu 102: Chọn câu trả lời đúng. 
Cho một đoạn mạch điện như hình 1.36. 


Rị = 10 ©, R¿ = Rạ = 20 ©, Uạp = 8 V. 

Số chỉ của ampe kế là: cà | 
A.0/2A 
B.04A 

C.0,8 A 

D.1,2A 


Hình 1.36 


Câu 103: Cho hai điện trở: 
Rị = 30 © chịu được hiệu điện thế tối đa 30 V và R¿ = 20 @ chịu 
được hiệu điện thế tối đa 20 V. Hiệu điện thế tối đa có thể đặt 
vào hai đầu đoạn mạch gồm R và R; mắc song song là: 

A.10V B.20V 
C.30V D.50 V 

Câu 1U: Chọn câu trả li sai. 

Ba điện trở có cùng giá trị R = 15 @. Có thể mắc cả ba điện trở 

này thành các cách mắc như hình 1.37. Điện trở tương đương của 

mỗi cách mắc trên là: 
Cách mắc 1.37A: Cách mắc 1.37B: 


Rụ = 45 Q Ra=5 9Q 


mm... 


33 


Cách mắc 1.37C: Cách mắc 1.37D: 
Ra = 30 Q@ „ R¿a=10 Q@ 


Câu 105: Chọn câu trả lời đúng. 
Điện trở kĩ thuật là một linh kiện: 
A. Có điện trở rất lớn. 
B. Có điện trở rất nhỏ. 
C. Làm bằng vật liệu có điện trở suất rất nhỏ. 
D. Có điện trở thay đổi được. 
Câu 106: Chọn câu trả lời đúng. 


Một điện trở kĩ thuật có các vòng màu ghi trên điện trở theo thứ 
tự nâu, cam, đỏ. Giá trị của điện trở đó là: 


A.132Q B.130 6Q 
Œ. 1300 Q D. 13 kQ 
Câu 107: Chọn câu trả lời đúng. 


Một điện trở kĩ thuật có các vòng màu ghi trên điện trở theo thứ 
tự trắng, vàng, nâu. Giá trị của điện trở đó là: 


A.94Q B. 940 © 
C. 9.400 Q D. 94 kQ 


Câu 108: Cần một biến trở có điện trở lớn nhất là 30 Q bằng dây dẫn 
bằng nikêlin có điện trở suất 0,40.108 Q.m và tiết điện 0,5 mmỶ. 
Chiều dài của dây dẫn là: 


A. 37,5 mm B. 37,5 cm 
C. 375m D. Không có đáp số nào đúng. 
Câu 109: Chọn câu trả lời đúng. 


Một điện trở kĩ thuật có giá trị của điện trở 15 MQ. Các vòng 
màu ghi trên điện trở theo thứ tự là: 


34 


A. Lục, nâu, lam. B. Lục, lam, nâu. 
€. Nâu. lam, lục D. Nâu, lục, lam. 
Câu 110: Chọn câu trả lời đúng. 


Một điện trở kĩ thuật có giá trị của điện trở 370 MO. Các vòng 
màu ghi trên điện trở theo thứ tự là: 


A. Da cam, tím, tím. B. Tím, da cam, tím. 


C. Tím, tím, da cam. D.Da cam, da cam, tím. 


35 


Phần II 
CÔNS - CÔNG SUẤT - ĐIỆN NĂNG 
ĐỊNH LUẬT JUN-LENXỞ 


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
1. Công suất điện 
" Công suất định mức của các dụng cụ điện 
Công suất định mức của một dụng cụ điện là số oát (W) ghi 
trêr. dụng sụ đó. Đó là công suất của dụng cụ khi nó hoạt động 
bìn” thường. 
" Ý ;c?ïœ của số oát ghi trên dụng cụ điện 
Số cát càng lớn cho biết dụng cụ đó hoạt động càng mạnh. 
" Công thức tính công suất điện 
- Trường hợp tổng quát: Công suất điện của một dụng cụ 
điện bất kỳ hay một đoạn mạch: 
P=UlI 
Trong đó: U là hiệu điện thế giữa 2 đầu dụng cụ đó; I là 
cường độ dòng điện chạy qua dụng cụ. 
Trường hợp dụng cụ điện chỉ tỏa nhiệt như: điện trở, bóng 
đèn đây tóc, bếp điện, bàn ủi (bàn là).. công suất điện còn. 
có thể tính bằng công thức: 


\ 


2 
P=R.Ï = - 
Trong đó: R = điện trở của các dụng cụ tỏa nhiệt đó. 

"Đơn uị công suất: Oát (W) 

1WEIV.A 
2. Điện răng 

" Địith nghĩa: Điện năng là năng lượng của dòng điện. 

'Ò Chuyển hóa điện năng: Điện năng có thể chuyển hóa 
thành các dạng năng lượng khác như cơ năng, nhiệt năng, 
quang năng, hóa năng.. Trong đó có phần năng lượng có ích 
và có phần năng lượng vô ích. 


"_ Hiệu suất sử dụng điện năng: là tỉ số giữa phần năng 
lượng có ích được chuyển hóa từ điện năng và toàn bộ điện 
năng sử dụng. 

Hiệu suất sử dụng điện năng của dụng cụ điện càng lén càng 
tốt. 
3. Công của dòng điện 

"- Định nghĩc: Công của dòng điện sinh ra tronz một đoạn 
mạch là số đo lượng điện năng chuyển hóa thành các dạng 
năng lượng khác trong đoạn mạch đó. 

Công thức: 
A =P.t = U.Lt 
Trong đó: U là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch; I là 
cường độ dòng điện chạy qua mạch. 
"` Đơn tị công: Jun (J) hay kilôoát giờ (kWh) 
1J=1W.s=1V.A.s 
1 kWh = 1.000 W . 3.600 s = 3,6 . 10° .J 

" - Đo công của dòng điện: 

Lượng điện năng sử dụng được đo bằng công tơ điện. 
Mỗi số đếm của công tơ điện = 1 kWh. 
4. Định luật Jun- Lenxơ 

"- Phát biểu định luật: Nhiệt lượng tỏa ra ở một dây dẫn khi 
có dòng điện chạy qua thì tỉ lệ thuận với bình phương cường 
độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở của dây ‹lẫn và thời 
gian dòng điện chạy qua. 

Công thức: 


Q=E.R.t 
Trong đó: I = cường độ dòng điện qua dây dãn; R = điện trở 
của dây dẫn; t = thời gian dòng điện chạy qua. 
"- Đơn uị đo nhiệt lượng: Jun (J) hay Calo (cal) 
Q — Jun (J); I - Ampe (A) ; R —> Ôm (©) ; t — giây (s) 
1J= 0,24 cal ; 1 cal = 4,18 .J 


37 


B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 


Câu 111: 


Câu 112: 


Câu 113: 


Câu 114: 


Câu 115: 


38 


Chọn câu trả lời đúng. 
Công suất của một dụng cụ điện là: 
A. Đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh hay yếu của dụng 
cụ đó. 
B. Lượng điện năng tiêu thụ của dụng cụ điện trong một đơn 
vị thời gìan. 
C. Tích của hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ đó và cường độ 
dòng điện chạy qua nó. 
D. Cả A, B,C đều đúng. 
Chọn câu trả lời đúng. 
Công suất định mức của các dụng cụ điện là: 
A. Công suất lớn nhất mà dụng cụ đó có thể đạt được. 
B. Công suất tối thiểu mà dụng cụ đó có thể đạt được. : 
C. Công suất mà dụng cụ đó có thể đạt được khi nó hoạt động 
bình thường. 
D. Cả A, B, C đều sai. 
Chọn câu phát biểu sai. 
A. 1W = 1V. 1A. 
B. Oát (W) là công suất. 
C. Oát là đơn vị đo công suất. 
D.1W=— 
1s 
Công thức nào dưới đây không phải là công thức tính công 
suất tiêu thụ điện năng P của đoạn mạch chỉ chứa điện trở R 
được mắc vào hiệu điện thế U, dòng điện chạy qua có cường độ I 


A.P=UI B.P=T 
Ư? 

C.P=— D.P=IR 
R 


Chọn câu đúng. 

Công suất điện cho biết: 

A. Khả năng thực hiện công của dòng điện. 
B. Năng lượng của dòng điện. 


Câu I1ó6: 


Câu 117: 


Câu 118: 


Câu 119: 


Câu 120: 


C. Lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian. 

D. Mức độ mạnh, yếu của dòng điện. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Một bếp điện có ghi 220 V - 2 kW. Điều đó có nghĩa là: 

A. Khi mắc vào hiệu điện thế 220 V thì công suất tiêu thụ của 
bếp là hai kW. 

B. Nhiệt lượng tỏa ra trên bếp điện trong 1 giờ là 2 kJ. 

C. Năng lượng điện mà bếp tiêu thụ trong 1 giờ là 2 kJ. 

D. Cả A, B, C đều đúng. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Trên một bóng đèn có ghi 110 V - 55 W. 

A. Cường độ dòng điện lớn nhất mà bóng đèn chịu được là 2 A. 

B. Cường độ dòng điện lớn nhất mà bóng đèn chịu được là 0,5 A. 

C. Cường độ dòng điện tối thiểu mà bóng đèn sáng được là 2 A. 

D. Cường độ dòng điện qua bóng đèn khi đèn sáng bình 
thường là 0,5 A. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Trên một bóng đèn có ghi 12 V - 6 W. Điện trở của nó là: 

A.2Q B.3O 

G.1#6@ D.24Q 

Chọn câu trả lời đúng. 

Một bàn ủi (bàn là) được coi như một biến trở có điện trở lớn 

nhất 100 @ được mắc vào mạng điện có hiệu điện thế 220 V. 

Điều chỉnh để con trỏ ở vị trí chính giữa. Khi đó: 

A. Cường độ dòng điện qua bàn ủi là 4,4 A. 

B. Cường độ dòng điện qua bàn ủi là 2,2 A. 

C. Công suất của bàn ủi là 968 W. 

D. Cả A, C đều đúng. 

Chọn câu trả lời sai. 

Một quạt điện có ba nút điều chỉnh tốc độ quay nhanh theo thứ tự 

tăng dần của các nút (1), (2) và (3). Công suất của quạt khi bật: 

A. Nút (3) là lớn nhất. 

B. Nút (1) là lớn nhất. 


39 


Câu 121: 


Câu 122: 


Câu 123: 


Câu 124: 


Câu 125: 


40 


C. Nút (2) nhỏ hơn nút (3). 

D. Nút (1) nhỏ hơn nút (2). 

Chọn câu trả lời đúng. 

Một nồi cơm điện có hai chế độ là “nấu” và “hâm nóng”. Công 

suất điện của nồi cơm điện: 

A. Khi ở chế độ “nấu” lớn hơn chế độ “ hâm nóng”. 

B. Khi ở chế độ “nấu” nhỏ hơn chế độ “ hâm nóng”. 

C. Khi ở chế độ “nấu” hay ở chế độ “hâm nóng” đều bằng nhau. 

D. Cả B và C đều đúng. 

Chọn câu trả lời sai. 

Cầu chì trong một mạch điện: 

A. Là một dây dẫn làm bằng vật liệu có điện trở lớn và nhiệt 
độ nóng chảy thấp. 

B. Có tác dụng ngắt mạch khi cường độ dòng điện qua mạch 
tăng cao, để bảo vệ dây dẫn và các thiết bị điện trong mạch. 

C. Có khả năng chịu được cường độ dòng điện cao hơn dây 
dẫn và các thiết bị điện mắc vào mạch. 

D. Có khả năng chịu được cường độ dòng điện thấp hơn dây 
dẫn và các thiết bị điện mắc vào mạch. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Một bếp điện có công suất định mức 1.100 W và cường độ dòng 

điện định mức 5 A. Để bếp hoạt động được bình thường thì 

nên mắc nó vào hiệu điện thế: 

A. 110V B.120 V 

C. 220 V D. 240 V 

Chọn câu trả lời đúng. 

Một bếp điện có công suất định mức 1.100 W và cường độ dòng 

điện định mức 5 A. Bếp được quấn bằng dây nikelin có điện 

trở suất 1,1.10° Q.m và tiết diện dây là 0,25 mmẺ. Chiểu dài 

của dây là: 

A. 5m B.10m 

C.20m D.25m 

Chọn câu trả lời đúng. 

Hai bóng đèn điện lần lượt có kí hiệu 12 V - 15 W và 12 V - 9 W. 

Mắc nối tiếp chúng vào mạng điện có hiệu điện thế 24 V. 


Câu 126: 


Câu 127: 


Hai đèn sáng bình thường. 
Đèn thứ nhất sáng yếu hơn bình thường. 
Đèn thứ nhất sáng mạnh hơn bình thường. 


gam? 


.. Đèn thứ hai sáng yếu hơn bình thường. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Hai bóng đèn điện lần lượt có kí hiệu 12 V - 15 W và 12 V- 9 
W. Mắc song song chúng vào mạng điện có hiệu điện thế 12 V. 
A. Hai đèn sáng bình thường. 

B. Đèn thứ nhất sáng yếu hơn bình thường. 

Œ. Đèn thứ nhất sáng mạnh hơn bình thường. 

D. Đèn thứ hai sáng yếu hơn bình thường 

Chọn câu trả lời đúng. 

Ba bóng đèn điện gồm: Đ; thuộc loại 110 V - 100 W, Ð¿ và Ðạ 
thuộc cùng loại 110 V.- 50 W được mắc vào mạng điện hiệu 
điện thế 220 V. Để các đèn sáng được bình thường ta phải mắc 
như hình: 


A. Hình (138.1) B. Hình (1.38.2) 
C. Hình (1.38.3) D. Hình (138.4) 
U=220 U=220 
Đ Đ 
EÔ Ð 
Hình 1.38. Pb 
Hình 1.38.2 
U=220 U=220 
ba Đ 
Hình 1.38.3 Hình 1.38.4 


41 


Câu 128: Ở công trường xây dựng có sử dụng một máy nâng để nâng khối 


Câu 129: 


Câu 130: 


Câu 131: 


Câu 132: 


Câu 133: 


Câu 134: 


42 


vật liệu có trọng lượng 2 000 N lên tới độ cao 15 m trong thời 
gian 40 giây. Phải dùng động cơ điện có công suất nào dưới đây 
là thích hợp nhất cho máy nâng? 


A. 120 kW B. 0,8 kW 

C.75W D. 7,ð kW 

Đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị của điện năng? 
A. Jun (ở) B. Niutơn (NÑ) 

Œ. Kilôoat giờ (kWh) D. Số đếm của công tơ điện 


Số đếm của công tơ điện gia đình cho biết 

A. Thời gian sử dụng điện của gia đình. 

B. Công suất điện mà gia đình sử dụng. 

C. Điện năng mà gia đình đã sử dụng. 

D. Số dụng cụ và thiết bị điện đang được sử dụng. 

Điện năng không thể biến đổi thành: 

A. Cơ năng. B. Nhiệt năng. 

€. Hóa năng. D. Năng lượng nguyên tử. 
Chọn câu sai. 


Một gia đình có chỉ số tiêu thụ trên công tơ điện trung bình 
mỗi tháng là 200 số. Lượng điện năng tiêu thụ mỗi tháng của 
gia đình đó là: 
A. 7,2.108 J B. 7,2.10” kJ 
©. 720 mử D. 720 MJ 
Chọn câu trả lời đúng. 
Một động cơ điện có ghi 220 V - 2,5 kW. Biết hiệu suất của 
động cơ là 90%. Động cơ hoạt động liên tục trong hai giờ ở hiệu 
điện thế 220 V. Công có ích của động cơ trong thời gian đó là: 
A. 18.10 J B. 16,2.10° J 
C. 2.10” J D. Không có đáp số nào đúng. 
Chọn câu trả lời đúng. 


Một động cơ điện “bị kẹt” khi cắm vào nguồn điện nó không 
quay được. Khi đó: 


Câu 135: 


Câu 136: 


Câu 137: 


Câu 138: 


Câu 139: 


0w? 


Cường độ dòng điện qua động cơ tăng. 
Cường độ dòng điện qua động cơ giảm. 
Hiệu suất của động cơ tăng. x 


Toàn bộ điện năng cung cấp cho động cơ biến thành cơ năng. 


Chọn câu trả lời đúng. 


Để đo công suất của một dụng cụ điện người ta sử dụng: 


A. 
B. 


6. 
D. 


Vôn kế và ampe kế mắc nối tiếp với dụng cụ. 


Vôn kế mắc song song với dụng cụ và ampe kế mắc nối tiếp 
với dụng cụ. 


Oát kế. 
Cả B và C đều đúng. 


Chọn câu trả lời đúng. 


Dụng cụ điện biến đổi một phần điện năng thành nhiệt năng và 
một phần thành năng lượng ánh sáng: 
A. Đèn dây tóc. 


B. Đèn hồ quang. 


Œ. Mỏ hàn điện bằng hồ quang. 
D. Cả A, B, C đều đúng. 
Chọn câu trả lời đúng. 


Dụng cụ biến đổi hoàn toàn điện năng thành nhiệt năng là: 


A. Bếp điện B. Bàn là 

Œ. Nồi cơm điện D. Cả A, B, C đều đúng. 

Định luật Jun - Len-xơ cho biết điện năng biến đổi thành: 
A. Cơ năng B. Năng lượng ánh sáng 
C. Hóa năng D. Nhiệt năng 


Câu phát biểu nào dưới đây là không đúng? 
Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua: 


A. 


Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện, điện trở của dây dẫn và 
với thời gian dòng điện chạy qua. 


Tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện 
trở của dây dẫn và với thời gian dòng điện chạy qua. 


43 


Câu 140: 


Câu 141: 


Câu 142: 


Câu 143: 


44 


C. Ti lệ thuận với bình phương hiệu điện thế giữa hai đầu dây 
dẫn, với thời gian dòng diện chạy qua và tí lệ nghịch với 
điện trở của dây dẫn. 

D. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, với 
cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua. 
Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R = 100Q 
và cường độ dòng điện qua bếp là I = 4A. Nhiệt lượng mà bếp 

tỏa ra trong mỗi phút là: 

A. 1,6 kJ B. 96 kJ 

C. 24 kJ D. Không có đáp số nào đúng 

Chọn câu trả lời đúng. 


Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua phụ 
thuộc vào: 


A. Điện trở R của dây. 

B. Cường độ dòng điện I chạy qua dây. 

C. Thời gian dòng điện chạy qua. 

D. Cả A,B, € đều đúng. 

Chọn câu trả lời sai. 

Nhiệt lượng Q được dùng để đun nóng nước có khối lượng mị, 
nhiệt dung riêng c¡ và cốc đựng nước có khối lượng mạ, nhiệt 
dung riêng c¿ tăng từ nhiệt độ tạ°C lên tạ°C được liên hệ với 
nhau bởi công thức: 

A: Q =mịie¡(tz—t¡) + mạc; (tạ —t) 

B. Q = (m¡c¡ + mạe¿; (tạ—t¡) 

C. Q=(m¡+ m¿)(€i + e¿) (tạ—tị) 

D. Cả A, B đều đúng. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Nhiệt lượng Q tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện I chạy qua: 

A. Tỉ lệ thuận với I. 

B. Tỉ lệ nghịch với I. 

C. Tỉ lệ thuận với ÏẺ. 

D. Tỉ lệ nghịch với . 


Câu 144: 


Khi cho dòng điện cường độ Iị = 1A chạy qua một thanh kim 
loại trong thòi gian r thì nhiệt độ của thanh tăng lên là Ati = 
8°CŒ. Khi cho cường độ dòng điện I;ạ = 2 A chạy qua thì trong 
thời gian đó nhiệt độ của thanh tăng thêm là At; bằng: 

A. 4°C B. 16% 

G.s4'G D. 32°C 


Câu 145: Một bếp điện được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy 


Câu 146: 


Câu 147: 


Câu 148: 


Câu 149: 


qua bếp có cường độ 2 A. Dùng bếp nay thì đun sôi được 1,5 lít nước 

từ nhiệt độ ban đầu 25°C trong thời gian 20 phút. 

Nhiệt dung riêng của nước là c = 4 200J/kg.K. Hiệu suất của bếp là: 

A. 0,89494 B. 8,949% 

C. 89,49% D. Không có đáp số nào đúng. 

Sử dụng hiệu điện thế nào dưới dây có thể gây nguy hiểm đối 

với cơ thể người? 

A.6V B.12V 

C. 38V D. 220 V 

Việc làm nào dưới đây là an toàn khi sử dụng điện? 

A. Mắc nối tiếp sầu chì loại bất kỳ cho mỗi dụng cụ điện. 

B. Sử dụng dây dần không có vỏ bọc cách điện. 

C. Làm thí nghiệm với nguồn điện có hiệu điện thế 45V. 

D. Rút phích cắm đèn bàn ra khỏi ổ điện khi thay bóng đèn. 

Nối vỏ kim loại của dụng cụ hay thiết bị điện bằng dây dẫn với 

đất sẽ an toàn vì: 

A. Luôn có dòng điện chạy qua vỏ kim loại của dụng cụ hay 
thiết bị điện này xuống đất. 

B. Dòng điện không khi nào chạy qua vỏ kim loại của dụng cụ 
điện hay thiết bị điện này. 

C. Hiệu điện thế luôn ổn định để dụng cụ hay thiết hị hoạt 
động bình thường. 

D. Nếu có dòng điện chạy qua cơ thể người khi chạm vào vỏ 
kim loại thì cường độ dòng điện này rất nhỏ. 

Cần phải sử dụng tiết kiệm điện năng vì: 

A. Dùng nhiều điện ở gia đình dễ gây ô nhiễm môi trường. 

B. Dùng nhiều điện dễ gây tai nạn nguy hiểm đến tính mạng 
con người. 


45 


C. 


D. 


Như vậy sẽ giảm bớt chi phí cho gia đình và dành nhiều 
điện năng cho sản xuất. 

Càng dùng nhiều điện thì tổn hao vô ích càng lớn và càng 
tốn kém cho gia đình và cho xã hội. 


Câu 150: Cách sử dụng nào dưới đây là tiết kiệm điện năng? 


46 


A. 
B. Sử dụng thiết bị điện khi cần thiết. 

€: 

D. Bật sáng tất cả các đèn trong nhà suốt đêm. 


Sử dụng đèn công suất là 100W. 


Cho quạt chạy khi mọi người đi khỏi nhà. 


CHỈ DẪN VÀ ĐÁP ÁN CHƯƠNG I 


Phần I 
ĐỊNH LUẬT ÔM - ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN 
ĐOẠN MẠCH NỔI TIẾP - ĐOẠN MẠCH SONG SONG 


Câu 1: Theo kết quả thực nghiệm: Cường độ dòng điện qua một dây dẫn 
tỉ lệ thuận với hiệu điện thế hai đầu dây. 


Đáp án: A 
Câu2: Tóm tắt 
Ú\ = 10V; lạ = 2 A; Úa = 1ðV l¿ = ? 
Giải 
Ta có: ù 
U; n= U, 
1% 
=s>1z= TT = Lá, =3A 
! 10 
Đáp án: C 


Câu 3: Theo kết quả thực nghiệm: Cường độ dòng điện qua một dây dẫn 
tỉ lệ thuận với hiệu điện thế hai đầu dây. Do đó nếu hiệu điện thế 
giữa hai đầu một dây dẫn tăng lên ba lần, thì cường độ dòng điện 
qua dây dẫn đó cũng tăng lên ba lần. 

Đáp án: D 

Câu 4: Tương tự câu 2. 

Ta có: 
Ủy At 
l1 
Cường độ dòng điện trong mạch giảm từ 2 A xuống 1 A, tức là 
giảm hai lần. Vậy hiệu điện thế cũng giảm hai lần. 


ra Ứva CUỢP 6V 
l; 


Đáp án: C 


47 


Câu 5: 


Câu 6: 


Câu 7: 


18 


Tương tự câu 2. 
Ta có: 
U; Ù; 


lo lộ 
Trong đó:  U¿= U¡- 1,5 = 7,5 - 1jỗ =6 V 


2zb= TẤN = -6 2s =2A 
U kế” 


Ta có: 
- Lần đo 2: 
2N :/7 
bự -0W 
cÍa= C1, = Ê65 =0/3BÁ 
U, 4 
- Lần đo 3: 
b0 
ly 1, 
=1fe 4e A=lt€ 
Ì; 05 


- Tương tự cho lần 4 và 5, ta suy được: 
l¿ = 1,25 A và Ua = 32 V 


Ta có: 
U=12V;I=2A 
3 
lụ= —. 2 = 1,2A' 
NH— 
r.. 
M I 
= Uự = TÌv =2 =1⁄2V 


Đáp ám: D 


Đáp ám: C 


Đáp án: A 


Câu 8: 


Câu 9: 


Câu 10: 


Câu 11: 


Câu 12: 


Câu 13: 


Câu 14: 


Câu 15: 


Áp dụng định luật Ôm, ta có: 


Đáp án: C 
Để đo cường độ dòng điện qua một điện trở, người ta dùng ampe 
kế mắc nối tiếp với điện trở đó. 

Đáp án: D 
Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu một điện trở, người ta dùng 
vôn kế mắc song song với điện trở đó. 

Đáp án: A 
Để số chỉ của ampe kế và vôn kế khi đo cường độ dòng điện và 
hiệu điện thế của một mạch điện được chính xác thì điện trở của 
ampe kế phải càng nhỏ càng tốt và điện trở của vôn kế phải 
càng lớn càng tốt. 


Đáp án: D 


Điện trở suất là điện trở của một dây dẫn có chiều dài 1m, tiết 
điện đều 1mẺ. 


Đáp án: C 


| 1 
Ta có: Rị =p—L; Rạ =p—> 
1 PS 2 về M 
Mà: ly = 8h S, = Št 
= St „ ,EẾt „4 => Tăng lê 
R, bấy 


Đáp án: B 


Điện trở suất của dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn và 
nhiệt độ của dây, không phụ thuộc vào hình dạng và kích thước 
của dây. 


Đáp án: C 
Điện trở suât của một dây dẫn tăng khi nhiệt độ của dây dẫn tăng. 
Đáp án: A 


49 


Câu l6: Ta có: 


§ 5 
`... 
Tâ¬ 
=l¿= Si Te Š 2082 cm 
1 5 
Câu 17: Ta có: 
I l 
Rị= : =p— 
1 Pẹ Rạ Pe 
3 | 
2 
= =1 =3 .6=ðo 
SN 
1 -8 0,5 -3 
Câu 18: Ta có: R= p— = 2,8.10”. + =7.10”Q 
s 2.10 
l 
Câu 19: Ta có: R=p-=p—~=1710%, —Ù—- 
S_ mr? m.(1.10””) 
d 
` Trong đó:  r= 3 = 1mm 
Câu 20: Ta có: 
Điện trở của dây là: R=pe 


Khối lượng của dây là:  m = V.D=8.].D 


50 


m_D§_ 8,9.101405)° 


R p 1/7.10ˆ* 
=m =8,9 kg 


Đáp án: A 


Đáp án: B 


= 1,7.10? Q 


Đáp án: D 


Đáp án: D 


Câu 21: Từ công thức: R= = 
Điện trở R của một dây dẫn: 
- Tỉ lệ thuận với điện trở suất p và chiều dài dây l; tỉ lệ nghịch 
với tiết diện S của dây. Do đó nếu S càng nhỏ thì R càng lớn. 
-_ Điện trở R càng lớn thì dây dẫn điện càng kém và ngược lại. 
= Câu trả lời sai C. 
Đáp án: C 
Câu22: Tương tự câu 20. Để giảm R ta có thể: 
Giảm l, hay tăng S, hay dùng vật liệu có điện trở suất p nhỏ. 


= Câu trả lời sai A. 


Đáp án: A 
lị IẾỚNG:- 
Câu23: Ta có: Rị=p--=p=—=1OQ 
“ DU là vế: 
lạ 7|. 
Ra=p-“=p—= —=2Q 
Mi lc với 
R„= ¬- “6 
R,+R; 3 
R„ = Rị + Rạ =3 Q 
Đáp án: C 
l l 
Câu 24: Ta có: Rị=p-L; Rạ=p-2 
u a có soi Bạn PS 
mà Lo 
R; l; 
Đáp án: A 
Câu 25: Ta có: R= PS 
p= RŠ „05110 ” _zz1p3 Q.m = Vônfram 
l 100 
Đáp án: C 


51 


Câu 26: Ta có. R=p 


3 
=R =p—„ =1,7.10° KH. —=34Q 
TƯ Tr(10”“)“ 
Đáp án: B 
Câu 27: Ta có: Re= PS 


Chiều dài của dây mới là: lịo = m 


Khi chập sát 10 dây vào nhau, ta thu được một dây dẫn có diện 
tích S¡o tăng lên 10 lần: 


Sịo = 10.8 
Điện trở của dây dẫn mới là: 
l 1 R 
Rịo =p—— = =——=I1Q 
ĐT P108 — 100 
Đáp án: A 


Câu 28: Khi dây dẫn bị cắt một nửa thì độ dài của mỗi đoạn dây mới sẽ 
bằng một nửa độ dài của đoạn dây cũ: / =ã 


Khi cột hai đoạn dây dẫn mới song song với nhau thì diện tích 
tiết diện sẽ tăng gấp đôi: S”=2S 
Lị 


I Ụ 2 LG 
Ta có: R=p-=R'=p—=p-“=p—=—R 
Ps Py PS Đà 4 


=R=4R' =4. 10 = 40 Q 
Đáp án:D 


Câu 29: Ta có: Ri=p<-; Ra=p<- 
1 
Mà: l=l;  —=<- 
Đáp án: B 


52 


| 
Câu 30: Ta có: Rị=p-L; Rạ=p-> 


Đáp án: D 
Câu 31: Trong một mạch điện, nguồn điện có tác dụng: 
- Tạo ra và duy trì một hiệu điện thế. 
- Tạo ra dòng điện lâu dài trong mạch. 
- Chuyển điện năng thành các dạng năng lượng khác. 
= Câu trả lời sai: C 
Đáp án: C 
Câu 32: Trong một mạch điện: 
- Các vật tiêu thụ điện có tác dụng chuyển điện năng thành các 
dạng năng lượng khác. 
- Dây dẫn có tác dụng truyền năng lượng điện từ nguồn điện đến 
các vật tiêu thụ điện. 
- Khóa K có tác dụng đóng và ngắt mạch, làm cho mạch kín hay hở. 
= Câu trả lời sai: D 
Đáp án: D 
Câu 33: Động cơ điện là thiết bị biến điện năng thành cơ năng 
= Câu trả lời sai: B 
Đáp án: B 
Câu 34: Một mạch điện kín gồm nguồn điện, dây dẫn điện và các vật tiêu 


thụ điện nối với nhau liên tục và tạo ra dòng điện chạy qua vật 
tiêu thụ điện. 


Đáp án: B 
Câu 35: Ta có: Rị= U, = U 
l, l, 
U U 
Rạ= —-È = — 
CAI xiJo 


53 


l¡ = 4l 


=R;= KG. 
2 


Đáp án: A 
Š lỗi 9 
Câu3ó6: Theo định luật Ôm:R = Tu “ 18 Q 
Đáp án: B 
Câu37: Cường độ dòng điện lớn nhất mà ampe kế có thể đo được trực 


tiếp là: 


. =2A 
R 


ñ|S 


Vậy: Cường độ dòng điện mà ampe kế có thể đo được trực tiếp là: 
1<2 A = Đáp án D. 


Đáp án: D 
Câu 38: Ta có: tức IN=e~ 
§, Š; 
S¡ = 3 mm? = 3.10 m? 
S; = 0,3 cm?= 3.105 m? 
=8;= 108; > Cha hi u sêc 
Rị % TƠ 
=R:= 1, R 
2 10” 1 
Đáp án: C 
Câu39: Ta có: Rị=p _ ¡ Rạ # pấ~¬ 
k Š; 
l=la 
S;¿=S¡ 
“5 
„Ra. „04109 2 
R, p l610 
= R¿ = 25R¿ = 25. 2 = 50 Q 
Đáp án: A 


54 


Câu 40: 'Ta có: Rì =0 _ LÂg = pc =Rs=R¿; 
I 2 
no 5410” B): 
§ Øy NHIẾP 2Ù 
= S; = 208 = 20.0,4 = 8 cm? 
Đáp án: 
Câu 4l: Ta có: Rị =ØÐì Ni ty sieu d1. 
S, Ñ 
lị =l; 
Sz=S¡ 
=. ẾL „TẾ vệ. spam TỦ x 0B.” Búa 
Ø —Ry 22 22 
Đáp án: 
Câu 42: Trong mạch gồm các điện trở Rị, Rạ, .R„ mắc nối tiếp: 
- Cường độ dòng điện: lap = Ïị = lạ =.. = lạ 
- Hiệu điện thế: Uap = U¡ + Ủạ + .+ Un 
- Điện trở tương đương: =0 + cỀ. +..+ .Í 
Rạp R, R; R› 
= Câu trả lời sai: D 
Đáp án: 
Câu 43: Trong mạch gồm các điện trở Rị, Rạ, ..R„ điện mắc song song: 
Điện trở: Ề TT Ng Min ã 
Rạp R, R; R; 
Đáp án: 
Câu44: Ta có: Rị, R;ạ mắc nối tiếp, nên: l¡ = lạ=I 
U=U¡+U¿ 
U¡ = RI; U¿ = RạI 
U, _R, 
U R; 
= Câu trả lời sai là B. 
` Đáp án: 
Câu45: Ta có: Rị và Rạ mắc nối tiếp = điện trở tương đương của mạch là: 
Rại = Rị +Rạ=9Q 
Đáp án: 


D 


55 


Câu 46: Ta có: Rịạ, R;ạ và Rạ mắc nối tiếp = điện trở tương đương của 
mạch là: 
Rạt = Rị + Rạ + Rạ= 6 Q 
Đáp án: C 
Câu 47: Ta có: Rị, Rạ mắc song song, nên: 
La 1l c3 la 
U z= Ùi = Ù; 
Ủ¡ =Rịl; U¿ = Rạl; 


= Câu trả lời đúng là C. 


Mà: Rị zRạ = 


Câu 48: Ta có: 
Điện trở của dây dẫn khi chưa cắt là: 


Cắt dây thành hai đoạn bằng nhau thì: 
| 
l=l¿= 5 

Điện trở của mỗi đoạn là: 


R=Rz=pzc=a=19 I Đoan] 


Khi mắc chúng vào hiệu 
điện thế U nói trên như 
hình 1.2 = Tương đương với 
mạch có hai điện trở Rị, Rạ 
mắc song song, nên: Hình 1.2 

U = ỦU¡ = Ủ¿ = 4 V 

U¡ =Rịlh; Ù¿ = Rạl; 
Yếu ly v Ease ly nh ch = 2 "IÀ 

#, 1 


Đáp án: B 


ð6 


Câu 49: 


Câu 50: 


Câu 51: 


Câu 52: 


Câu 53: 


Câu 54: 


Trong mạch điện như hình 1.3 
ta có Rị và R¿ mãc song song với 
nhau. 


Hình 1.3 
Đáp án: B 
Ta có: Rị= R;¿ = Rạ mắc song song = điện trở tương đương của 
mạch là: 
l 1 1 I 3 
=—+—+—= 
R, R,¿ R; R, R, 
=R„= bói =2Q 
3 
Đáp án: B 
Ta có: Rị, Rạ mắc nối tiếp, nên: 
Lekaflxc=-—_-œŠ so 
R,+R, 30 


Số chỉ của vôn kế là: Uy = U¿ = Rạ.I = 20. 2 = 40 V 
Đáp án: D 
Ta có: Rị, Rạ mắc song song = điện trở tương đương của chúng là: 
1 l I : k 


RE Rạ, 6l 
R=4o 
Đáp án: A 
Ta có: Rị, RạjRạ mắc song song, nên: 
Ưa = Uz=UÚy=UÚ=z 6V 
U¡ =Rịl 
lị = -. = ề =2A 
Ñ,' 3 
Đáp án: B 


Ta có: 
Hiệu điện thế giữa hai đầu AB là: 
U=z U = Rạ.]lạ = 4 V 


57 


Số chỉ của ampe kế là: 


lẠ = lị,a = =1A 


I+R;¿ 


Câu 55: Ta có: 
Hiệu điện thế giữa hai đầu AB là: 
UỦ=U; = Rạlạ = 2. 2= 4V 


Rị, Rạ và Rạ mắc song song. Do đó: 


. Ứ¡ = U¿=Ua=UÙ=s= 4V 
Cường độ dòng điện qua R; là: 
le -=óA 
R; 
Số chỉ của ampe kế là: 
lạ =lạ+lạ=4+2 =6A 


Câu 56: Ta có: 


Đáp án: D 


Rị= R;ạ = Rạ mắc song song = điện trở tương đương của 


mạch là: 


=R„= 0,5 OQ 


lu=Ÿ= 


Câu S7: Ta có: 


Đáp án: C 


Rạ = Rạ mắc song song = điện trở tương đương của chúng là: 


=  —==—-t—=<== 
R„, R, R; R; 
R 
Rạạ= —-> =2Q 
““=- 


Điện trở tương đương của mạch là: 
R=R;+Rza=4Q 
Cường độ dòng điện qua mạch là: 
l= Lá) = 1,25 A 
R 4 
Số chỉ của vôn kế là: 
Ủy = Rị.I = 2. 1,25 = 2,5 V 


Đáp án: B 
Câu 58: Ta có: 
Điện trở R¡ mắc song song với Rạ, nên; 
,..H + 1 ¬. Rị.R„ =Š Đ 
Rz Ry & R,-R„ạ 
Đáp án: B 


Câu 59: Các thiết bị điện có thể mắc: 
- Song song với nhau khi chúng có hiệu điện thế định mức bằng 
nhau và bằng hiệu điện thế của nguồn. 
- Song song với nhau khi chúng có cường độ định mức bằng nhau và 
hiệu điện thế định mức bằng nhau và bằng hiệu điện thế của nguồn. 
- Nối tiếp với nhau khi chúng có cường độ định mức bằng nhau. 
= Câu trả lời sai: C 
Đáp án: C 
Câu 60: Ta có: U¡ =Rilạ=32. 2= 4V 
= U¡ # U = không thể mắc song song = có thể mắc nối tiếp 
Giả sử R;ạ nối tiếp với Rị, ta có: 
Uạ=U_— U¡ = 12-4=8V 
Cường độ dòng điện qua R¿ là: 
U, 8 


lạ= —È = — =2A=lạ= lì = R¿ nối tiếp với Rị. 
R; 4 


Đáp án: B 
Câu6l1: Ta có: U¿ = Rạ. lạ =5. 2 = 10 V 
= U¿ = U = có thể mắc R;¿ song song với Rị. 


59 


Giả sử Rạ song song với Rị, ta có: 
Ú=U¡=U¿= 10 V 
Cường độ dòng điện qua R; là: 


=lạ# lị >R; không thể nối tiếp với Rị. 
Đáp án: A 
Câu 62: Ta có: Rị = Ra; lị = lạ © U¡ = U¿ 
= Có thể mắc cả hai cách. 
Đáp án: C 
Câu 63: Ta có: Rị=R¿; U¡ =U¿ = lị =l; 
= Có thể mắc cả hai cách. 
= Câu trả lời sai là D 
Đáp án: D 
Câu 64: Ta có: 
Hiệu điện thế định mức của bàn ủi và quạt máy là: 
Ủ¡ = U;= 110 V< U = 220 V 
= không thể mắc song song vào mạng điện. 
Cường độ định mức của bàn ủi và quạt máy là: 
lị=lạ=5 A 
= có thể mắc nối tiếp nhau. 
Mặt khác: 
Ủ=U;+U;= 220 V 
= có thể mắc nối tiếp nhau vào mạng điện. 
Đáp án: B 
Câu 65: Ta có: 
Hiệu điện thế định mức của bếp điện và bóng đèn điện là: 
Ủ¡ =U¿= U= 110 V 
= có thể mắc song song vào mạng điện. 
Cường độ định mức của bếp điện và bóng đèn điện là: 


60 


I¡ =lạ= 6 A = có thể mắc nối tiếp nhau. 
Nhưng vì: 

UzU¡+U; - 

= Không thể mắc nối tiếp nhau vào mạng điện. 
= Câu trả lời đúng là A 
Đáp án: A 
Câu 66: Ta có: Rị, Rạ.Rạ mắc song song, nên: 

U=U;= Uạ = U¡ = Rị.]ị = 3 V 
Dòng điện qua điện trở R; là: 

lạ = t =1, A 

R; 

Dòng điện qua điện trở Rạ là: 

Ty =-< :.#Ä 

3 

Dòng điện qua mạch chính là: 

I=lị+l¿+lạ=5,5A 
= Câu trả lời đúng là C. 

Đáp án: C 
Câu 67: Các điện trở Rị, R;, Rạ mắc song song. Do đó: 

U= U;=Ua= U¡ =Rịly =2 V 

Cường độ dòng điện qua R; là: 


Cường độ dòng điện qua Rạ là: 
U 
lạ = — =1A 
3 Ry 
= Câu trả lời sai là B. 
Đáp án: B 
Câu68: Ta có: Rạ = Rạ mắc song song = điện trở tương đương của chúng là: 
1 1 1 


ca. 
Rị; R; R; R; 


61 


®% 
2 

Rịa = Rạ và Rị¿ mắc song song với Rạ > Điện trở tương đương 
của mạch là: 

1 1 1 2 

—=——+—-=— 

R R¿ R,ạ R; 

=R=15Đ® 
Hiệu điện thế giữa hai đầu toàn mạch là: 

UƯ=RI=1,5.2= 3 V 


Tra ŠÊ x40 


Đáp án: B 
Câu 69: Ta có: điện trở Rị = R¿ mắc nối tiếp, nên: 
U=U¡+U; 
ƯU¡ = Rị.l; U¿ =R¿.I 


=Ui=U;=  =?8V 


Đáp án: C 
Câu70: Ta có: 
Điện trở Rị = Rạ = Rạ mắc nối tiếp, nên: 
UỦ=U¡ +U; + Uạ 
U¡ = Rị.I; Uạ =R¿.I; Uạ = Rạ.I 


=Ui=U¿=Uạ= Ý 


Hiệu điện thế giữa hai đầu toàn mạch là: 
U=3U¡=27V 
Đáp án: C 
Câu7I: Gọi n là số bóng đèn cần dùng. Vì các bóng đèn được mắc nối 
tiếp vào mạng, nên để bóng đèn sáng được bình thường thì số 
bóng đèn cần dùng phải thỏa: 
mạng = n.Uan 
Số bóng đèn cần dùng là: 
.L/NG 
n=———- =1l0bóng 
đến 


Đáp án: A 


62 


Câu 72: Ta có: 
Cường độ dòng điện qua mạch chính là: 


U 
1x 3 =3A. 

Ra, Ra mắc song song, nên: 

Ủ¿ = U¿ 

Ủ¿ = Rè. l› ; Uạ = Rạ. lạ 

EefsÃ q) 
Mặt khác: 

Ra = 2 Ra = lạ = 2lạ (2) 


Từ (1) và (2) = I= 8lạ = 3 A 
=iAt=34À 
U¿ = Rạ.lạ = 2 V 
Đáp án: B 
Câu 73: Ta có: 
Cường độ dòng điện qua mạch chính là: I = ¬ =3A. 
1 
Rạ, Rạ mắc song song, nên: 
Ủ¿ = Uạ= U— U¡=3V 
U¿ = R¿. lạ ; Uạ = Rạ. lạ 
I=lạ+lạ (1) 
Mặt khác: 
Rạ= Ra lạ=lạ (2) 
Từ (1) và (2) = I = 2l; = 3 A 
lạ = lạ = 1,ð A 
Ra= Rạ= bộ | =2Q 
l; 
Đáp án: D 
Câu 74: Mắc cách 1.15.3 
Đáp án: B 


63 


Câu 75: Cường độ dòng điện qua mạch chính: 
Ủy 


[=h=1 
1 2 R, 


=0, A 


Hiệu điện thế Biữa 2 đầu toàn mạch là: 
U=(Rị+R¿).I = 15 V 


Đáp án: C 
Câu76: Ta có: 
R¡, R¿ạ mắc song song với nhau, nên: 
U¡= U; = U 
= Ril = R:.lạ 
Sa. AờI 4 
 - 
Đáp án: B 


Câu7?: Ta có: 
Rị= R; = Rạ mắc song song = điện trở tương đương của mạch là: 
1 I l l 3 


=—+—+—= 
R„ R, R; R; R; 


Điện trở của từng điện trở thành phần là: 


Ra=3R„,=9Q 
Đáp án: D 
Câu78: Ta có: 
Rị= Rạ =.. = Rioo mắc nối tiếp — điện trở tương đương của mạch là: 
Rạy = Rị + Rạ +..+ Rioo = 100R¡oo 
Điện trở của từng điện trở thành phần là: 
R 
Rioo = 100 =BñQ 
Đáp án: A 
Câu79: Ta có: 
Rị= R¿ =.. = Rịoo mắc song song = điện trở tương đương của 


mạch là: 


61 


Câu 80: 


Câu 81: 


Câu 82: 


Điện trở của từng điện trở thành phần là: 

Rioo = 100R¿„ = 1 kQ 

Đáp án: D 

Ta có: 
Hiệu điện thế tối đa U giữa hai đầu 
mạch điện phải thỏa sao cho cả hai 
điện trở đều có thể chịu được cường 
độ dòng điện chạy qua nó. Vì vậy: 


U=(R; +R¿ạ)I Rị Rạ 
Với I= Tuy =1ạ =1. Á 
Hiệu điện thế tối đa U là: U = (Rị + R¿ạ).I = 15 V 
Đáp án: C 


Hiệu điện thế tối đa U giữa hai đầu mạch điện phải thỏa sao cho 
cả hai điện trở đều có thể chịu được cường độ dòng điện chạy 
qua nó. Vì vậy: 


U = Umin 
Mà: U¡ =Rị¡.Iạ=6V 
U¿ = R;.lạ = 4V 
=U= Uại = Uạ = 4 V 
Đáp án: B 
Ta có: U=R,:.h = ŒRị + R¿). lị 
—IR + = 1. =40 q) 
1 
U=R¿.lạ= Trên -lạ 
R.+R; 
Eule« ¡0h +Rạ) =300 (2) 
2 
Theo định lí Vi-ét ta có: Rj?~ 40R¡ + 300 = 0 
Theo đề: R > Rạ = Rị = 30 và Rạ = 10 Q ` 
Đáp án: B 


Câu 83: 


Câu 84: 


Câu 85: 


66 


Khóa K có điện trở bằng không, tức là khóa K không cản trở 
dòng điện. Vì vậy, khi khóa K đóng: dòng điện sẽ đổ qua khóa 
K, không qua phần tử song song với nó. Còn khi khóa K ngắt 
(mở) thì dòng điện sẽ qua phần tử song song với nó. 
Trong mạch trên: 
+ Khi K đóng: dòng điện không qua đèn ÐĐ;, chỉ qua đèn Ðạ = 
đèn Ð; tắt, đèn Ðạ sáng. 
+ Khi K ngắt (mở): dòng điện qua cả đèn Đ; và đèn Ðạ = đèn 
Đ¡ị, đèn Ð;ẹ đều sáng. 
= Câu trả lời sai là C. 
Đáp án: C 
Lí luận tương tự bài 82, ta có: 
+ Khi K, K' đóng = dòng điện qua cả đèn ĐÐ\, Đạ = đèn Đị, Ðạ 
đều sáng. 
+ Khi K đóng, Kngắt (mở): dòng điện qua đèn Đ¡, không qua 
đèn Đạ = đèn Ð; sáng, đèn Ð; tắt. 
+ Khi K ngắt, K' đóng: dòng điện không qua mạch được = đèn 
Đị, Ðạ đều tắt. 
+ K, Kđều ngắt dòng điện không qua mạch được © đèn Đ\, Ð; 
đều tắt. 
= Câu trả lời sai là C 
Đáp án: C 
Lí luận tương tự bài 82, ta có: 
+ Khi K\, Kạ đều đóng: dòng điện không qua cả đèn Đị, Ðạ = 
đèn Đạ, Ð¿ đều tắt. 
+Khi K¡ đóng, K; ngắt (mở): dòng điện không qua đèn Đì, qua 
đèn Ðạ đèn Ð; tắt, đèn Ð; sáng. : 
+ Khi K¡ ngắt, K; đóng: dòng điện qua đèn Đị, không qua đèn 
ĐÐạ = đèn Đ¡ sáng, đèn Ð; tắt. 
+ Kị, K; đều ngắt: dòng điện qua cả đèn Đị, ÐĐạ > đèn Đì, Ðạ 
đều sáng. 
= Câu trả lời đúng: B 
Đáp án: B 


Câu®86: Lí luận tương tự bài 82, ta có: 


+ Khi khóa K đóng: dòng điện sẽ đổ qua khóa K, không qua đèn 
Đ:ị, nhưng qua đèn ĐÐạ. Cường độ dòng điện qua mạch là: 


U 120. 


R, đỒ - 


+Khi K ngắt (mở): dòng điện qua cả đèn Đ; và đèn Đạ. Cường độ 
dòng điện qua mạch là: 


L1 1c. s6 
R,+R, 40+20 


Đáp án: A 
Câu87: Các diện trở Rị, Rạ mắc song song. Do đó: 


U›=Ua= U =4V 
Cường độ dòng điện qua R; là: 


= Số chỉ của ampe kế là: 
4 2 
TẠ=lI=l¿ị+lạ= —+ —=32A 
A xưng NT 
= Câu trả lời đúng là A. 
Đáp án: A 
Câu 88: + Khi khóa K đóng: dòng điện không qua Ra = mạch có hai điện 
trở Rị nối tiếp với R;. Cường độ dòng điện qua mạch: 
IS. 
R,+R; 


=4A 


Số chỉ của vôn kế: Uy = Rạ.I= 16 V ` 


+ Khi khóa K ngắt: dòng điện qua Rạ mạch có ba điện trở Rị, 
Rạ, Rạ nối tiếp. Cường độ dòng điện qua mạch: 
I U 


R,+R;+R; 


67 


Số chỉ của vôn kế: 
Uy = Rạ.I = 8 V 
= Câu trả lời đúng là A. 
: Đáp án: A 
Câu89: Khi tháo bớt một bóng đèn trong cả ba cách mắc trên thì hai 
đèn còn lại vẫn sáng. Đèn được tháo là đèn Ð¿. 
Đáp án: C 
Câu 90: Vì ta không biết tiết diện của hai dây dẫn này như thế nào, nên 
không đủ điều kiện để so sánh Rạ với Rạ. 


Đáp án: D 
Câu 91: Áp dụng công thức: 
l 1 
By xi prệc Bồ =iprEề 
1 `. 2 PS 
Suy ra: 
R,_ S 
—'=— =S¡Rị =S¿R 
š 1Rị = S¿R¿ 
Đáp án: A 


Câu 92: Biến trở là một linh kiện: có điện trở thay đổi được và được dùng 
để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch. 


= Câu trả lời sai là C. 
Đáp án: C 
Câu93: Áp dụng công thức: 


Suy ra: 


Đáp án: C 
Câu 94: Dựa vào điện trở suất của các vật liệu đó. Vật liệu nào có điện tr¿ 
suất càng nhỏ thì dẫn điện càng tốt. Ta có: 
psát = 12,0.108 Q.m; ppạc = 1,6.108 Q.m 


c8 


Pa¿ng = 17.108 Q.m; pahém = 2,8.108 Q.m 
=> Bạc dẫn điện tốt nhất. 
Đáp án: B 
Câu 95:Vì các dây dẫn có cùng chiều dài và tiết diện nên dây nào làm bằng 
vật liệu có điện trở suất càng lớn thì điện trở của nó càng lớn. 
Ta có: 
Puạc = 1,8.10” Q.m; pa¿ng = 1,7.10” Q.m; paham = 2,8.108 Q.m 
= dây nhôm có điện trở lớn nhất và dây bạc có điện trở nhỏ nhât. 
= Ra > R; > Rị 
Đáp án: D 
Câu 96: Chiều dài của dây quấn biến trở: 
l=nC 
Với n = 100 vòng dây. 
€ = mủ; = chiều dài 1 vòng dây = chu vi vòng tròn lõi sứ. 
=l=nndạ 


Điện trở lớn nhất của biến trở là: 


| 
R=p— 
"5 
2 2 
Với S = mr” = œ $Ì ... 
2 4 
| 4nd 
=R= — = 3 
p p d 
-2 
R=1,1. 10Ẻ. ——- =35,2Q 
(0,5.10””) 


Đáp án: C 
Câu 97: 


Khi di chuyển con chạy từ M sang N, điện trở của biến trở giảm 
dần = Tổng điện trở của cả mạch giảm = Cường độ dòng điện 
tăng = Đèn Ð sáng dân lên. 


Đáp én: A 


69 


Câu 98: Khi di chuyển con chạy từ M sang N, điện trở của biến trở giảm 
dân — Tổng điện trở của cả mạch giảm = Cường độ dòng điện 
tăng = Đèn Đ\, Ðạ sáng dần lên. 

Đáp án: A 

Câu 99: Điện trở lớn nhất của biến trở là: 


Eueep 2 


S 
Điện trở của biến trở khi con trỏ ở vị trí x là: 
l—x 
Ro.=p —— 
b=Ð s 


= Điện trở của biến trở khi con trỏ ở vị trí x = m là: 


=x lì = = =ÍÄ- T)Rez = (1 2)/Ra, =4 


R›, mắc song song với R = điện trở tương đương của mạch là: 


R.R 4 
Rụ # R+R, “ 3 = 
Số chỉ của ampe kế là: 
1z . =9A 
R„ 
Đáp án: C 
Câu 100: Ta có: lạ=0 =Us= R;s.l;= 0 


=U) = ỦUa ; U; = Uạ 
=>l¡=l¿;lạ= l 
1D VN VÉ 
Ù, Ú, Tà Ey 
© Câu trả lời sai là D 
Đáp án: D 
Câu 101: Ta có: R;¿ song song với Rạ và R;ạ = R; = 10Q 


70 


— Ra = T" =60 


Rị mắc nối tiếp với Rạ¿. Vậy điện trở tương đương của mạch đó là: 
Rạp = Rị + Rạ¿ = 10 Q 


Đáp án: A 
Câu 102: Lí luận tương tự bài 94, ta có: 
R 
Rạạ = —>= 10 Q 
23 2 
Điện trở tương đương của mạch là: 
Rap = Rị + Rạ; = 20 O© 
Số chỉ của ampe kế là: 
1= Up =0,4 A 
Rạp 
Đáp án: B 


Câu 103: Vì hai điện trở mắc song song nên hiệu điện thế giữa hai đầu 
các điện trở phải bằng nhau. Mặt khác, hiệu điện thế đặt vào 
không thể lớn hơn hiệu điện thế tối đa mà mỗi điện trở có thể 
chịu được.Vì vậy, hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai đầu 
đoạn mạch là: : 

nay = U2max = 20 V 


Đáp án: B 
Câu 104: 
Hướng dẫn giải 
- - Cách mắc 1: - - Cách mắc 


R lã 
Ra=3.R=3. 15 = 45 L] II TY Ngàn 
- Cách mắc 3: - Cách mắc 4: 


R,=-+R .= 
LẮ. 2R+R 
r8 -# 
2 3 
=2250Q =i10Q 


Đáp án: C 
Câu 105: Điện trở kĩ thuật là một linh kiện có điện trở rất lớn. 
Đáp án: A 
Câu 106: Ta có: 
- Vòng thứ nhất màu nâu tương ứng với số chỉ là: 1 
- Vòng thứ hai màu cam tương ứng với số chỉ là: 3 
Vòng thứ ba màu đỏ tương ứng với số chỉ là: x 10” @ 
= Giá trị của điện trở đó là: 
18 x 107 Q = 1.300 Q 
Đáp án: C 
Câu 107: Ta có: 
- Vòng thứ nhất màu trắng tương ứng với số chỉ là: 9 
- Vòng thứ hai màu vàng tương ứng với số chỉ là: 4 
- Vòng thứ ba màu nâu tương ứng với số chỉ là: x 10 @ 
= Giá trị của điện trở đó là: 
94 x 10 Q= 940 Q 


Đáp án: B 
Câu 108: 
Tóm tắt 
R = 80G S = 0,ð mm? = 0,5.108 m? 
Q=0,4010°Qm 1=? 
Hướng dẫn giải 
Ta có: R AC... bế =37.5m 
S p— 0440-10 

Đáp án: C 


72 


Câu 109: Giá trị của điện trở 15 MO = 15 x 10Ê @. Như vậy: 
-- Vòng thứ nhất tương ứng với số chỉ là: 1 = màu nâu. 
-- Vòng thứ hai tương ứng với số chỉ là: 5 => màu lục. 
- Vòng thứ tương ứng với số chỉ là: x 108 @ => màu lam. 
= Thứ tự các vạch màu là: màu nâu, màu lục, màu lam. 
Đáp án: D 
Câu 110: Giá trị của điện trở 370 MO = 37 x 10” @. Như vậy: 
- Vòng thứ nhất tương ứng với số chỉ là: 3 = màu da cam. 
- Vòng thứ hai tương ứng với số chỉ là: 7 = màu tím. 
- Vòng thứ ba tương ứng với số chỉ là: x 10” @=> màu tím. 
>> Thứ tự các vạch màu là: màu da cam, màu tím, màu tím. 


Đáp án: A 


Phần II 


CÔNG - CÔNG SUẤT - ĐIỆN NĂNG 
ĐỊNH LUẬT JUN-LENXỞ 


Câu 111: Công suất của một dụng cụ điện là: 
Đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh hay yếu của dụng 
cụ đó. 


Lượng điện năng tiêu thụ của dụng cụ điện trong một đơn 
vị thời gian. 
'^ích của hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ đó và cường độ 
dòng điện chạy qua nó. 
Đáp án: D 
Câu 112: Công suất định mức của các dụng cụ điện là công suất mà dụng 
cụ đó có thể đạt được khi nó hoạt động bình thường. 

- Đáp án: C 
Câu 113: Câu “Oát (W) là công suất.” sai. 
Đáp án: B 


73 


Câu 114: Công thức không phải là công thức tính công suất tiêu thụ 
điện năng: 
p-U 

| 

Đáp án: B 
Câu 115: Công suất điện cho biết: 
A 
t 
Trong đó A = điện năng tiêu thụ trong thời gian t = Công suất 
điện cho biết lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian. 


Ta có: P= 


Đáp án: C 
Câu 116: Một bếp điện có ghi 220 V — 2 kW, điều đó có nghĩa là khi mắc 
vào hiệu điện thế 220 V thì công suất tiêu thụ của bếp là 2 kW. 


Đáp án: A 
Câu 117: Cường độ dòng điện qua bóng đèn khi đèn sáng bình thường là: 
1= kó ".P 0,5 A 
U 110 
Đáp án: D 
Câu 118: Điện trở của bóng đèn là: 
2 2 
Re 2=” «8 
Ẹ 6 
Đáp án: D 
Câu 119: Điều chỉnh để con trỏ ở vị trí chính giữa, khi đó điện trở của 
bàn ủi là: 
RE. Rmax = 100 _ 50Q 
Cường độ dòng điện qua bàn ủi là: 
TA. A TY! 
R 50 
Công suất của bàn ủi là: 
P=R.l=50. 4,4? = 968 W 
Đáp án: D 


74 


Câu 120: Công suất của quạt càng lớn thì tốc độ quay của quạt càng lớn. 
=> Câu sai: Công suất của quạt khi bật nút (1) là lớn nhất. 
` Đáp án: B 
Câu I2I: 
Nhiệt độ của nồi cơm điện ở chế độ “nấu” cao hơn ở chế độ 
“hâm nóng”. Do đó công suất tiêu thụ của nồi ở chế độ“nấu” sẽ 
lớn hơn ở chế độ “hâm nóng”. 
Đáp án: A 
Câu 122: Câu sai: Cầu chì trong một mạch điện có khả năng chịu được 
cường độ dòng điện cao hơn dây dẫn và các thiết bị điện mắc 
vào mạch. 
Đáp án: C 
Câu123: Áp dụng công thức: 
P=U1 


Suy ra: Để bếp hoạt động được bình thường thì nên mắc nó vào 
hiệu điện thế: 


Ú= 1 = 220 V 
Đáp án: C 
Câu124: Áp dụng công thức: 
P=RỶ 
Điện trở của dây là: 
R= ke =44Q 
I 
Từ công thức: 
1 
R=p~ 
s- 
Suy ra chiều dài của dây là: 
l« Si =10m 
p 
Đáp án: B 


Câu 125: Cường độ định mức của đèn thứ nhất là: 


Câu 126: 


76 


km =1,25 A 
U 


1 
Điện trở của đèn thứ nhất là: 


Rị = ca, = 9,6 I9) 
l; 
Tương tự: 
Cường độ định mức của đèn thứ hai là: 
P 
lạ = —> =0,75 A 
U 


2 


Điện trở của đèn thứ hai là: 
U, 


2 


R;ạ= =1øa 


Khi mắc hai đèn nối tiếp vào mạng điện hiệu điện thế 24 V thì 
cường độ dòng điện qua các đèn đều bằng nhau và bằng: 
U 24 


l=———— =———— =0,937ã À 
R,+R,  96+l6 


Như vậy: ` 
I <1 = đèn thứ nhất kém sáng hơn bình thường. 
I> lạ = đèn thứ hai sáng hơn bình thường. 
Đáp án: B 
Cường độ định mức của đèn thứ nhất là: 

IÏ = —— =1,25 A 
1 
Điện trở của đèn thứ nhất là: 
kh 
I 


Rị= =9,6Q 


Tương tự: 
Cường độ định mức của đèn thứ hai là: 


lạ = +2 <0/75 A 
U 


Ệ 


Câu 127: 


Điện trở của đèn thứ hai là: 


Ra= = l6 Q 


U; 
1; 
Khi mắc hai đèn song song vào mạng điện hiệu điện thế 12 V 
thì hiệu điện thế qua mỗi đèn đều là U =U; = U› = 12 V. Do 
đó, cường độ dòng điện qua hai đèn lần lượt là: 


XS. « d2 125A 
R, ,6 

lạ'= = 12 —075A 
R; 16 


Như vậy: 
Iÿ = l¡ = đèn thứ nhất sáng bìnl' thường. 
1; = lạ = đèn thứ hai sáng bình thường. 
Đáp án: A 
Cường độ định mức của đèn thứ nhất là: 


be PL „100 _ 10 
ˆ, 18 Hú 
Điện trở của đèn thứ nhất là: 
Rị= LÔ =121Q 
1 
Tương tự: 
Cường độ định mức của đèn thứ hai và thứ ba đều là: 
TP; 50 5 
lạ =lạ= ——© =——=—— 
Ũ, 9: II 
Điện trở của đèn thứ hai và thứ ba là: 


Rạ = Rụ= T2 =2400 


2 
Theo hình (1.38.2), vì Rạ¿ mắc song song với Rạ nên điện trở 
tương đương của Rạ và Rạ là: 


TT 


Mặt khác, R¡ lại mắc nối tiếp với R;; do đó hiệu điện thế: 
U 220 
Uy` = U¿¿ = An = 110 V 
Do đó, cường độ dòng điện qua R; là: 
Ư, _ 10 


= Đèn Đ; sáng bình thường. 
Tương tự, cường độ dòng điện qua R¿ và Rạ là: 
Uy, TÌỢ 3 
RE, 242 1 
Đèn ÐĐ;, Ðạ sáng bình thường. 


lz= lạ = 


Đáp án: B 
Câu 128: Tóm tắt 
P=2000N h=l5m t=40s 
=? 
Hướng dẫn giải 
Công suất có ích cần để nâng vật là 
_A_Ph _ 2000.15 _ 750 W 
t t 40 
Nếu bỏ qua công suất hao phí, để nâng được vật trên thì 
phải dùng động cơ điện có công suất: 
ø > T50 W 
= Công suất thích hợp cho máy nâng: 
ø = 0,8 KW = 800 W 
Đáp án: B 
Câu 129: Đơn vị không phải là đơn vị của điện năng là Niutơn (N) 
Đáp án: B 
Câu 130: Số đếm của công tơ điện gia đình cho biết điện năng mà gia 
đình đã sử dụng. 
Đáp án: C 
Câu 131: Điện năng không thể biến đổi thành năng lượng nguyên tử. 
Đáp án: D 


78 


Câu 132: Lượng điện năng tiêu thụ mỗi tháng của gia đình đó là: 
A = 900 số = 200kWh 
= A = 200.10”. 3.600 = 7,2.108J = 7,2.10” kJ = 720MJ 
= Câu sai: A = 720 mJ 
Đáp án: C 
Câu 133: Điện năng tiêu thụ của động cơ trong thời gian trên là: 
A=P.t=2,5.2= 5 kWh =5. 10Ỷ. 3.600 = 18.108 J 
Hiệu suất của động cơ là: 


A 
H= — .100 % = 90 % = 0,8 


Vậy công có ích của động cơ trong thời gian đó là: 
An = 0,9. A = 0,9. 18.108 = 16,2.108 J 
Đáp án: B 
Câu 134: Một động cơ điện “bị kẹt” khi cắm vào nguồn điện nó không 
quay được, toàn bộ điện năng mà dòng điện cung cấp biến hết 
thành nhiệt năng = Công suất tỏa nhiệt tăng. 
Mặt khác, công suất tỏa nhiệt được tính bởi công thức: 
P=Rử 
Với R = điện trở của động cơ = không đổi. Vậy khi P tăng = 
Cường độ dòng điện qua động cơ tăng. 
Đáp án: A 
Câu 135: Để đo công suất của một dụng cụ điện người ta sử dụng: 
- Vôn kế mắc song song với dụng cụ và ampe kế mắc nối tiếp 
với dụng cụ. 
Hay: 
- Oát kế. 
Đáp án: D 
Câu 13: Dụng cụ điện biến đổi một phần điện năng thành nhiệt năng 
và một phần thành năng lượng ánh sáng: 
— Đèn dây tóc. 
— Đèn hồ quang. 
— Mỏ hàn điện bằng hồ quang. 
Đáp án: D 


79 


Câu 137: Dụng cụ biến đổi hoàn toàn điện năng thành nhiệt năng là: bếp 
điện, bàn là, nổi cơm điện. 


Đáp án: D 

Câu 138: Định luật Jun — Len-xơ cho biết điện năng biến đổi thành nhiệt 
năng. 

Đáp án: D 


Câu 139: Từ công thức: 
= RỨt = ức, = UIt 
Q= Sài lc 

Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua: 

" _ Tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng diện, với điện trở 
của dây dẫn và với thời gian dòng điện chạy qua. 

“ Tỉ lệ thuận với bình phương hiệu điện thế giữa hai đầu dây 
dẫn, với thời gian dòng điện chạy qua và tỉ lệ nghịch với 
điện trở của dây dẫn. 

“ _ Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, với cường 
độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua. 

= Câu phát biểu sai: A 


Đáp án: A 
Câu 140: 
Tóm tắt 
R= 100 Q;I= 2 A; tị = 1 phút; Q = ? 
Hướng dẫn giải 
Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1 phút là: 
Q¡ = RỨt = 100. 4?. 60 = 96 000 J = 96 kJ 
Đáp án: B 
Câu 141: Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua phụ 
thuộc vào: 
— Điện trở R của dây. 
— Cường độ dòng điện I chạy qua dây. 
- Thời gian dòng điện chạy qua. 
: Đáp án: D 
Câu 142: Câu trả lời sai: 
Q =(m;¡+ m;)(€ + c;) (tạ—t¡) 
Đáp án: C 


80 


Câu 143: Nhiệt lượng Q tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện I chạy qua tỉ 
lệ thuận với TỶ. 
Đáp án: C 
Câu 144: Áp dụng công thức: 
Q¡ = RHhỮt=meát (1) 
Qa= Rlạx= mecAty (9) 
Lập tỉ số: 


NA, 
= At; = 4Ati =4. 8 = 320C 
Đáp án:D 
Câu 145: Nhiệt lượng dùng để đun sôi nước là: 
Q¡ =m-c‹(t - tị)= 1,5:4200 -(I00 —25)= 472 500) 
Nhiệt lượng bếp tỏa ra trong 15 phút là: 
Q; =:R‹t=U-Lt = 220 -2 - 20 - 60 = 528 0001 


Hiệu suất của bếp là: 


H= 9L .10gạ = Ê72500., 100g, ~ gọ, 49% 
Qa 528000 
Đáp án: C 
Câu 146: Hiệu điện thế có thể gây nguy hiểm đối với cơ thể người là 220 V 
Đáp án: D 


Câu 147: Việc làm an toàn khi sử dụng điện là rút phích cắm đèn bàn ra 
khỏi ổ điện khi thay bóng đèn. 
Đáp án: D 
Câu 148: Nối vỏ kim loại của dụng cụ hay thiết bị điện bằng dây dẫn với 
đất sẽ an toàn. Vì nếu có dòng điện chạy qua cơ thể người khi 
chạm vào vỏ kim loại thì cường độ dòng điện này rất nhỏ. 
Đáp án: D 
Câu 149: Cần phải sử dụng tiết kiệm điện năng. Vì như thế sẽ giảm bớt 
chi phí cho gia đình và dành nhiều điện năng cho sản xuất. 
Đáp án: C 
Câu 150: Cách sử dụng tiết kiệm điện năng là chỉ sử dụng thiết bị điện 
khi cần thiết. 
Đáp án: B 


81 


CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC 


Phần I 


NAM CHÂM - TỪ TRƯỜNG - LỰC ĐIỆN TỪ ĐỘNG CƠ 
ĐIỆN MỘT CHIẾU 


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 


1... Nam châm 


` Định nghĩa 


Nam châm là các vật có €°° ) 


đặc tính hút sắt hay bị 
ni Ccma 
» Các loại nưm châm 
Nam châm vĩnh cửu và CC” — TT MB 
nam châm điện. 
»* Các dạng nam chấm uĩnh cửu thường gặp 
Nam châm thẳng, nam châm hình móng ngựa, nam châm hình kim... 


" Các cực của nam châm 


Mỗi nam châm có hai cực: cực Bắc (N) và cực Nam (S). Khi để tự 
do, cực Bắc hướng về hướng Bắc địa lí, cực Nam hướng về hướng 
Nam địa lí. 


» Tương tác giữa hai nam châm 


` Hai nam châm để gần nhau sẽ tương tác với nhau. Các cực cùng 
tên sẽ đẩy nhau và các cực khác tên sẽ hút nhau. 
2. Từ trường 
" Định nghĩa 
Môi trường vật chất đặc biệt tổn tại ở miền không gian xung 
quanh nam châm, xung quanh dòng điện, có khả năng tác dụng 


lực lên kim nam châm hay các dòng điện khác đặt trong nó gọi là 
từ trường. 


82 


"_ Cách nhận biết từ trường 
Người ta thường dùng kim nam châm (nam châm thử) để nhận 
biết từ trường. 

Đường sức từ (đường cảm ứng từ) 

"` Định nghĩa 
Đường sức từ là các đường 
cong trong từ trường mà 
tiếp tuyến với nó tại mỗi 
điểm trùng với trục của 
kíám nam châm đặt tại 
điểm đó. 


- Nơi nào đường sức từ càng mau thì từ trường càng mạnh và càng 
thưa thì từ trường càng yếu. 
- Hai đầu ống dây có dòng điện chạy qua cũng là hai từ cực Bắc và 
Nam. 


Từ phổ 
Từ phổ là hình ảnh cụ thể của các đường sức từ. Từ phổ có thể 
thu được bằng cách rắc mạt sắt lên một tấm bìa đặt trong từ 
trường và gõ nhẹ. 

a. Từ trường của ống dây có 
dòng điện chạy qua 
Phản bên trong ống dây có 
đường sức là các đường thẳng 
song song và cách đều nhau. 


" _ Chiều của đường sức - Quy tắc nắm tay phải 
Nắm ống dây bằng tay phải sao cho bốn ngón tay nắm lai chỉ 
chiểu dòng điện qua ống dây thì I 
ngón cái choãi ra chỉ chiều đường 
sức từ trong lòng ống dây. 


b. Từ trường của dòng điện chạy \ 
qua dây dẫn thẳng xế 
Các đường sức từ của dòng điện 
thẳng là những vòng tròn đồng tâm, B 


83 


nằm trong mặt phẳng vuông góc với dòng điện và có tâm là điểm 
cắt nhau giữa mặt phẳng và dòng điện. 

- Quy tắc nắm tay phải: Nắm dây dẫn bằng tay phải, ngón cái 
choãi ra theo chiều đòng điện, các ngón còn lại chỉ chiều đường 
sức từ. 

5ð. Lực điện từ 

*" Định nghĩa 
Lực tác dụng của từ trường lên 
các dây dẫn đặt trong nó khi 
có dòng điện chạy qua gọi là 
lực điện từ. 

" Chiêu của lực điện từ 
Chiều của lực điện từ tác dụng 
lên dây dẫn mang dòng điện 
phụ thuộc vào chiều của dòng 
điện chạy trong dây dẫn, chiều 
của đường sức từ và được xác 
định bằng quy tắc bàn tay 
trái. 

" Quy tắc bàn tay trái 
Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ đi xuyên vào lòng bàn tay, 
chiều từ cổ tay đến các đầu ngón tay chỉ chiều dòng điện thì ngón 
tay cái choãi ra 90” chỉ chiều của lực điện từ. 


6. Động cơ điện một chiều 
" Nguyên tắc cấu tạo 
Gồm hai phẩn chính: nam N 
châm và khung dây. Ngoài ra 
còn có bộ góp điện. 


S 


am châm. 


Nam châm: để tạo ra từ trường. 
Khung dây: có dòng điện chạy 
qua. 

Bộ góp điện: đưa điện từ nguồn điện vào khung dây quay. 


84 


* Nguyên tắc hoạt động 
Dựa trên tác dụng của từ trường lên khung dáy dẫn có dòng điện 
đặt trong từ trường. 

Khi cho dòng điện chạy trong khung dây, từ trường sẽ tác dụng lực 
điện từ lên khung làm khung dây quay. 

"Sự biến đôi năng lượng trong động cơ điện 

Khi động cơ hoạt động, nó chuyển hóa điện năng thành cơ năng. 


8. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 


Câu I15I: Chọn câu trả lời đúng. 


Đưa các từ cực của hai nam châm lại gần nhau: 
A. Các cực cùng tên sẽ hút nhau. 
B. Các cực khác tên sẽ đẩy nhau. 
€. Các cực khác tên sẽ hút nhau. 
D. Cả A và B đều đúng. 
Câu 152: Chọn câu trả lời đúng. 
Hai chiếc kim (1) và (2) bị hút ở hai đầu một thanh nam châm 


như hình 2.1. Đưa hai đầu còn lại của kim (1) và kim (2) lại 
gần nhau thì chúng: 


A. Hút nhau. 

B. Đẩy nhau. 

€C. Không tương tác. 

D. Có khi hút, có khi đẩy. ú) 0) 
Câu 153: Chọn câu trả lời đúng. Hình 2.I 


Đặt một kim nam châm gần một dây dẫn có dòng điện chạy 
qua, kim nam châm bị quay đi một góc nào đó là do dòng điện 
đã tác dụng lên kim nam châm; 


A. Lic hấp dẫn. B. Lực Culông. 
C. Lực điện từ. D. Trọng lực. 


Câu 154: Chọn câu trả lời đúng. 


Để xác định cực của một thanh nam châm sơn màu đánh dấu 
cực đã bị tróc hết ta có thể: 


85 


Câu 155: 


Câu 156: 


Câu 157: 


Câu 158: 


86 


A. Dựa vào sự định hướng của thanh nam châm khi để nó ti 
do. Khi đó cực Bắc - Nam của nam châm hướng the: 
phương Bắc - Nam địa lí. 

B. Đặt thanh nam châm vào một điện trường. 


C. Thả thanh nam châm rơi tự do đầu nào chạm đất trước l: 
cực Bắc của nam châm. 


D. Cả ba cách trên đều sai. 

Điền từ thích hợp vào các chỗ trống: 

Để xác định tại một điểm M trong không gian có .. hay không, t 
đặt tại M một .., nếu thấy có .. tác dụng lên ... thì ở A có từ trường. 
A. Lực B. Từ trường 

C. Điện trường D. Kim nam châm 
Chọn câu trả lời đúng. 

Từ trường tác dụng lực lên các vật nào sau đây đặt trong nó: 
A. Quả cầu bằng niken. 

B. Quả cầu bằng đồng. 

C. Quả câu bằng gõ. 


D. Quả cầu bằng kẽm. 
Chọn câu trả lời đúng. 
Hai dây dẫn đặt song song với nhau và l J› 


có dòng điện chạy qua chúng cùng chiều 

nhau như hình 2.2. Hai dây đó sẽ: 

A. Hút nhau. 

B. Đẩy nhau. Hình 2.2 
C. Không tương tác. 


D. Có khi hút, có khi đẩy. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Hai dây dẫn đặt song song với nhau và : : 
l 2 


có dòng điện chạy qua chúng ngược 
chiều nhau như hình 2.3. Hai dây đó sẽ: 
A. Hút nhau. 

B. Đẩy nhau. 

C. Không tương tác. 

D. Có khi hút, có khi đẩy. 


Hình 2.3 


Câu 1ễ9: 


Câu 100: 


Câu 161: 


Câu 162: 


Chọn câu trả lời đúng. 
Người ta chế tạo một số tay nắm cửa hình thức giống hệt 
nhau. Trong đó một số tay nắm làm bằng đồng, một số làm 
bằng sắt và một số làm bằng gỗ rồi mạ đồng. Để phân biệt 
chúng ta có thể: 
A. Dùng cân, tay nắm nào nhẹ nhất thì được làm bằng gỗ mạ đồng. 
B. Dùng nam châm vĩnh cửu, tay nắm nào bị nam châm hút 
thì làm bằng sắt mạ đồng. 
C. Dùng nam châm vĩnh cửu, tay nắm nào bị nam châm hút 
thì làm bằng đồng. 
D. Áp dụng cả A và B. 
Chọn câu trả lời đúng. 
Trên thanh nam châm chỗ hút sắt mạnh nhất là: 
A. Phần giữa của thanh. 
B. Chỉ có từ cực Bắc. 
C. Cả hai từ cực. 
D. Mọi chỗ đều hút sắt mạnh như nhau. 
Ghọn.eau trả lời đứng. 
Để xác định một điểm trong không gian có từ trường hay không, 
ta sẽ: 
A. Đặt tại điểm đó một điện tích. 
B. Đặt tại điểm đó một kim nam châm. 
C. Đặt tại điểm đó một dây dẫn. 
D. Cả B và € đều đúng. 
Chọn phương án đúng. 
Để biến một thanh thép thành một nam châm vĩnh cửu ta có thể: 
A. Dùng búa đập mạnh vào thanh thép. 
B. Hơ thanh thép trên ngọn lửa. 
C. Đặt thanh thép trong lòng ống dây dẫn có dòng điện một 
chiều chạy qua. 
D. Đặt thanh thép trong lòng ống dây dẫn có dòng điện xoay 
chiều chạy qua. 


Câu 163: 


Câu 164: 


Câu 165: 


Câu 166: 


Câu 167: 


Câu 168: 


88 


Chọn câu trả lời đúng. 


Trong thí nghiệm phát hiện tác dụng từ của dòng điện chạy 
trong một dây dẫn, dây dẫn được bố trí: 


A. Tạo với kim nam châm một góc bất kì. 
B. Song song với kim nam châm. 
C. Vuông góc với kim nam châm. 


D. Tạo với kim nam châm một góc nhọn. 


Chọn câu trả lời sai. 

Từ trường tôn tại xung quanh: 

A. Nam châm. B. Dòng điện. 
C. Điện tích đứng yên. D. Trái đất. 


Quy tắc tìm chiều của đường sức từ biểu diễn từ trường của một 
ống dây có dòng điện một chiều chạy qua là quu tắc: 


A. Bàn tay trái. B. Nắm tay phải. 
©. Hình bình hành. D. Cả A, B, C đều sai 
Chọn câu trả lời đúng. 


Đường sức từ của một nam châm thẳng có chiều như hình 2.4. 
Tên của các từ cực là: 


A. P là cực Bắc. t———— 
B. P là cực Nam. Em: 
C. Q là cực Bắc. Hình 2.4 

D. Cả B và C đều đúng. 

Tìm từ thích hợp điển vào chỗ trống. 


Quy tắc tìm chiều của lực điện từ tác dụng lên một dòng điện là 
quy tắc... 


A. Bàn tay trái B. Nắm tay phải. 
G. Hình bình hành D. Cả A, B, C đều sai 
Chọn câu trả lời đúng. 


Từ phổ cho ta biết: 
A. Dạng đường sức của từ trường. 
B. Chiều của đường sức của từ trường. 


C. Độ mạnh yếu của từ trường. 
D. Cá A,B,C đều đúng. 
Câu 169: Chọn câu trả lời đúng. 
Để quan sát từ phổ của từ trường của một nam châm ta có thể 
dùng vật liệu sau: 
A. Mạt dồng. B. Mạt nhôm. 
€C. Mạt kẽm. D. Mạt sắt. 
Câu 170: Chọn câu trả lời sai. 
Đường sức từ eủa một nam châm vĩnh cửu thẳng: 
A. ,Có dạng các đường cong kín xuất phát từ cực Bắc và kết thúc 
ở cực Nam. 
B. Mật độ đường sức càng xa nam châm càng thưa (ít). 
Œ. Mật độ đường sức càng gần nam châm càng thưa (ít). 
D. Mật độ đường sức càng gần nam châm càng mau (nhiều). 
Câu 171: Chọn câu trả lời đúng. 
Theo quy tắc nắm tay phải: 
A. Chiều của ngón cái chỉ chiều dòng điện. 
B. Chiểu của bốn ngón tay nắm lại chỉ chiều dòng điện. 
C. Chiều của ngón cái chỉ chiều đường sức. 
D. Cả B và C đều đúng. 
Câu 172: Chọn câu trả lời đúng. 
Chiều của đường sức từ của một ống dây mang dòng điện: 
A. Phụ thuộc vào chiều dòng điện chạy trong ống dây. 
B. Xác định bởi qui tắc bàn tay trái. 
C. Xác định bởi qui tắc nắm tay phải. 
D. Cả A và C đều đúng. 
Câu 173: Chọn câu trả lời đúng. 
Từ phổ của một nam châm vĩnh cửu hình chữ Ư: 
A. Phía ngoài chữ U có dạng các đường cong kín xuất phát từ 
cực Bắc và kết thúc ở cực Nam. 
B. Phía trong chữ U có dạng các đường thẳng song song từ cực 
Bắc sang cực Nam. 


89 


Câu 174: 


Câu 175: 


Câu 176: 


Câu 177: 


90 


€C. Mật độ các đường sức bên trong chữ U mau hơn phía bên 
ngoài chữ U. 

D. Cả A, B, C đều đúng. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Chiểu đường sức từ của nam châm 


trên hình 2.5. Tên các từ cực của 
nam châm là: 


A. (1) là cực Bắc. 

B. (2) là cực Nam. 

C. (2) là cực Bắc. 

D. Cả A và B đều đúng. 


Chọn câu trả lời đúng. 


Hình 2.5 


Hai ống dây có dòng điện được treo đồng trục và gần nhau như 
hình 2.6. 
A. Nếu dòng điện chạy trong ống dây cùng 

chiều nhau thì hai ống dây sẽ hút nhau. 


B. Nếu dòng điện chạy trong ống dây cùng 
chiều nhau thì hai ống dây sẽ đẩy nhau. 


C. Nếu dòng điện chạy trong ống dây ngược 
chiều nhau thì hai ống dây sẽ đẩy nhau. 

D. Cả A và C đều đúng. 

Chọn câu trả lời đúng. 


Hình 2.6 


Cuộn dây của một nam châm điện được nối với một nguồn điện 
như hình 2.7. N là cực Bắc của nam châm và § là cực Nam của 
nam châm. 


A. Cực A là cực đương của nguồn điện. N 
B. Cực A là cực âm của nguồn điện. 

C. Cực B là cực dương của nguồn điện. 

D 


. Không đủ dữ kiện để xác định tên các 
cực củ ôn điện. 
ực của nguồn điện Hinh 3# 
Chọn câu trả lời đúng. 


Cho một nam châm điện như hình 2.8. 


Câu 178: 


Câu 179: 


Câu 180: 


Câu 181: 


A. Các đường sức từ trong nam châm có 
chiều từ phải sang trái. 
B. Cực Bắc của nam châm nằm bên phải. 
C. Cực Nam của nam châm nằm bên phải. +Ù- 
D. Cá A,B, € đều sai. Hình 2.8 
Chọn câu trả lời đúng. 
Trong một nam châm điện, lõi của nam châm có thể dùng là: 
A. Thép. B. Sắt non. 
C. Nhôm. D. Đồng. 
Chọn câu trả lời đúng. 


Trong các trường hợp sau, trường hợp nào vật có khả năng 
nhiễm từ và trở thành nam châm vĩnh cửu? 


A. Một vòng dây dẫn bằng thép được đưa lại gần một cực của 
nam châm điện mạnh trong thời gian ngắn, rồi đưa ra xa. 

B. Một vòng dây dẫn bằng sắt non được đưa lại gần một cực của 
nam châm điện mạnh trong thời gian ngắn, rồi đưa ra xa. 

C. Một vòng dây dân bằng sắt non được đưa lại gần một đầu 
của nam châm điện mạnh trong thời gian dài, rồi đưa ra xa. 

D. Một lõi sắt non được đặt trong lòng một ống dây có dòng điện 
với cường độ dòng điện lớn trong thời gian dài, rồi đưa ra xa. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Trong nam châm điện nếu thay lõi sắt non bằng lõi niken thì: 

A. Từ trường mạnh hơn ống dây không có lõi. 

B. Từ trường yếu hơn ống dây không có lõi. 

C. Từ trường vẫn rất mạnh như ống dây có lõi sắt non. 

D. Cả A và B đều đúng. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Trong nam châm điện: 


A. Nam châm nào có dòng điện chạy qua càng nhỏ thì nam 
châm đó càng mạnh. 


B. Nam châm nào có số vòng dây càng ít thì nam châm đó càng 
mạnh. 


Câu 182: 


Câu 183: 


Câu 184: 


92 


C. Nam châm nào có dòng điện càng lớn và số vòng dây càng 
nhiều thì nam châm đó càng mạnh. 

D. Cả A và B đều đúng. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Có ba thanh sắt trông giống hệt nhau và được cho biết trong đó 


có hai thanh là nam châm. Để phát hiện ra thanh sắt ta chọn 
hai thanh bất kì: 


A. Nếu chúng chỉ hút nhau thì hai thanh đó đều là nam châm 
và thanh thứ ba là sắt. 


B. Nếu chúng chỉ hút nhau thì trong hai thanh có một thanh 
không phải là nam châm. Lấy từng thanh đó thử với thanh 
thứ ba, trường hợp nào thấy hai thanh lúc hút, lúc đẩy thì đó 
là hai thanh nam châm. Thanh còn lại là sắt. 


C. Nếu hai thanh lúc hút, lúc đẩy tùy theo các đầu đưa lại gần 
nhau thì cả hai thanh là nam châm. Thanh thứ ba là sắt. 


D. Cả B và C đều đúng. 
Chọn câu trả lời sai. 


Một thanh nam châm với các cực NÑ và S được đặt gần thanh sắt 
non MP như hình 2.9. . 


M P S 


Hình 2.9 
. Thanh sắt biến thành một thanh nam châm. 
.. Đầu M của thanh sắt là cực Bắc. 
._ Đầu P của thanh sắt là cực Nam. 


. Đưa thanh sắt ra xa thanh nam châm, thanh sắt vẫn hút. 
được các thanh sắt khác đặt gần nó. 


Chọn câu trả lời đúng. 


t? B  œ 


Một dây dẫn nằm ngang giữa 
hai cực Nam và Bắc của một 
nam châm. Khi cho dòng điện 
chạy qua dây theo chiều như ' 
Hình 2.10 


Câu 185: 


Câu 186: 


Câu 187: 


hình 2.10, lực điện từ tác dụng lên dây dẫn có: 

A. Phương thẳng đứng, chiều hướng lên. 

B. Phương thẳng đứng, chiều hướng xuống. 

C. Phương nằm ngang vuông góc với dây dẫn, chiều hướng từ 
cực Bắc (N) sang cực Nam (8). 

D. Phương nằm ngang vuông góc với dây dẫn, chiều hướng từ 
cực Nam (8) sang cực Bắc (N). 

Chọn câu trả lời đúng 

Một đoạn dây đẫn AB và một nam châm Af 

vĩnh cửu được đặt trong cùng mặt phẳng 

trang giấy như hình 2.11. Cho đòng điện 


cường độ I có chiều từ B sang A. Lực từ [ĂẲ=.ẽ | 


tác dụng lên dây có: N S 


A. Phương vuông góc với mặt phẳng B 
trang giấy và chiều từ trong ra ngoài. Hình 2.11 

B. Phương vuông góc với mặt phẳng 
trang giấy và chiều từ ngoài vào trong. 

C. Phương nằm trong mặt phẳng trang giấy và chiều hướng về 
cực Bắc (N) của nam châm. 

D. Phương nằm trong mặt phẳng trang giấy và chiều hướng ra 
từ cực Bắc (N) của nam châm. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Một nam châm hình chữ U và một đáy dẫn thẳng được bố trí 

như hình 2.12. Dòng điện trong dây dẫn có phương vuông góc 

với mặt phẳng trang giấy, chiều đi từ phía trước ra phía sau 

trang giấy. Lực điện từ tác dụng lên dây dẫn có chiều thẳng 

đứng hướng lên là: 


A. Trường hợp a. B. Trường hợp b. 
€. Trường hợp c. D. Trường hợp d. 
Chọn câu trả lời đúng. 


hOj © . 


a) 


N 
/2—- 
CS €5 
b) €) đ) 


Hình 2.12 
93 


Câu 188: 


Câu 189: 


Câu 190: 


94 


Trong các trường hợp sau, trường hợp nào vật có khả năng 

nhiễm từ và trở thành nam châm vĩnh cửu? 

A. Một vòng dây dẫn bằng thép được đưa lại gần một cực của 
nam châm điện mạnh trong thời gian ngắn, rồi đưa ra xa. 


B. Một vòng đây dẫn bằng sắt non được đưa lại gần một cực của 
nam châm điện mạnh trong thời gian ngắn, rồi đưa ra xa. 


ŒC. Một vòng dây dẫn bằng sắt non được đưa lại gần một đầu 
của nam châm điện mạnh trong thời gian dài, rồi đưa ra xa. 


D. Một lõi sắt non được đặt trong lòng một ống dây có dòng 
điện với cường độ dòng điện lớn trong thời gian dài, rồi đưa 
ra xa. 


Chọn câu trả lời đúng. 
Dùng nam châm hút dính một số kẹp giấy bằng sắt. 
A. Các kẹp sắt này đã trở thành nam châm. 


B. Đầu kẹp nào gắn vào cực Bắc của nam châm thì đầu đó là 
cực Nam 


C. Đầu kẹp nào gắn vào cực Nam của nam châm thì đầu đó là 
cực Bắc. 


D. Cả A, B, C đều đúng. 
Chọn câu trả lời đúng. 


Chiêu của lực điện từ tác dụng lên 
thanh AB khi đặt trong từ trường 
của một nam châm chữ U và có 
dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn 
AB như hình 2.13 là: 


A. Thẳng đứng hướng lên. 

B. Thẳng đứng hướng xuống. 
C. Nằm ngang, vuông góc với thanh AB và hướng từ nam châm ra. 
D. Nằm ngang, vuông góc với thanh AB và hướng vào nam châm. 
Chọn câu trả lời đúng. 


Một khung dây dẫn được đặt song song với mặt phẳng của nam 
châm như hình 2.14. 


A. Khung dây sẽ quay quanh trục OƠ' theo chiều kim đồng hồ. 


Hình 2.13 


B. Khung dây sẽ quay quanh trục 
OO' ngược chiều kim đồng hồ. 


C. Khung dây sẽ không quay. 


D. Khung dây sẽ dao động quanh 
trục OO'. 


Câu 191: Chọn câu trả lời đúng. 


Trong động cơ điện một chiều: 


Hình 2.14 


A. Nam châm điện để tạo ra từ trường. 
B. Khung dây dẫn có dòng điện chạy qua. 
€. Nam châm tác dụng lực điện từ lên khung đây làm khung 
đây quay. 
D. Cả A, B, C đều đúng. 
Câu 192: Hãy ghép các phần A, B, C, D, E tương ứng với một phần a, b, c, 
d, e, f để được một câu có nội dung phù hợp. 


A. Động cơ điện hoạt động | a. sự nhiễm từ của sắt thép. 


dựa vào 
B.Nam châm điện hoạt | b. năng lượng của nhiên liệu bị 
động dựa vào đốt cháy chuyển thành cơ năng. 
€. Nam châm vĩnh cửu được | c. tác dụng của từ trường lên 
chế tạo dựa vào dòng điện đặt trong từ trường. 
D. Động cơ điện là động cơ | d. tác dụng từ của dòng điện. 
trong đó 
E. Đột g cơ nhiệt là động cơ | e. khả năng giữ được từ tính lâu 
tror.g đó đài của thép sau khi bị nhiễm 
từ. 
f. điện năng chuyển hóa thành 
cơ năng. 


Câu 193: Chọn câu trả lời đúng. 
Động cơ điện một chiều biến đổi: 
A. Điện năng thành cơ năng. 
B. Cơ năng biến thành điện năng. 


95 


C. Nhiệt năng biến thành cơ năng. 
D. Điện năng biến thành nhiệt năng. 
Câu 194: Chọn câu trả lời đúng. 
Vai trò cua cổ góp điện trong động cơ điện xoay chiêu: 
A. Đưa điện từ nguồn điện vào động cơ. 
B. Biến điện năng thành cơ năng. 
C. Làm cho động cơ quay theo một chiều nhất định. 
D. Cả A và C đều đúng. 
Câu 195: Ưu điểm nào dưới đây không phải là ưu điểm của động cơ: 
A. Không thải ra ngoài các chất khí hay hơi làm ô nhiễm môi 
trường xung quanh. 
B. Có thể có công suất rất lớn. 
C. Hiệu suất rất cao, có thể tới 98%. 


D. Có thể biến đổi trực tiếp năng lượng của nhiên liệu thành 
cơ năng. 


96 


Phần II 


HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ - 
DÒNG ĐIỆN XOAY CHIẾU 
MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU 


A. TÓM TẮT LÍ THUYÊT 
1. Hiện tượng cảm ứng điện từ 
»® Có nhiều cách dùng nam châm để tạo ra dòng điện trong một 
cuộn dây dẫn kín. Dòng điện được tạo ra theo cách đó được gọi là 
đòng điện cảm ứng. 
Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng gọi là hiện tượng cảm 
ứng điện từ. 
9. Điều hiện dể xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây 
dẫn kín 
Là số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây phải biến 
thiên. 
Ò_ Dòng điện xoay chiều 
Dòng điện cảm ứng trong cuộn dây kín đổi chiều khi số đường sức 
từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây đang tăng mà giảm hoặc, 
ngược lại, đang giảm mà tăng. 
Khi cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm hay 
cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn thì trong cuộn dây xuất 
hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều. 
,. Máy phát điện xoay chiêu 
Một máy phát điện xoay chiều gồm hai bộ phận chính là nam 
châm và cuộn dây. Một trong hai bộ phận đó đứng yên gọi là 
stato, bộ phận còn lại quay gọi là rôto. 


Túc dụng của dòng điện xoay chiêu 


- Dòng điện xoay chiều có các tác dụng như : nhiệt, quang và từ. 


- Tác dụng từ đổi chiều khi dòng điện đổi chiều. 


Lời 


6. Đo cường độ uà hiệu điện thế xoay chiêu. 
- Dùng ampe kế có kí hiệu AC hay ( ~) để đo giá trị hiệu dụng của 
cường độ dòng điện xoay chiều. Khi đo mắc ampe kế nối tiếp vào 
mạch điện xoay chiều và không cần phân biệt chốt (+) và (-). 


- Dùng vôn kế có kí hiệu AC hay ( ~) để đo giá trị hiệu dụng của hiệu 
điện thế của dòng điện xoay chiều. Khi đo mắc vôn kế song song 
vào mạch điện xoay chiều và không cần phân biệt chốt (+) và (-). 


B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
Câu 196: Chọn câu trả lời đúng. 
Dòng điện cảm ứng: 
A. Xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín trong thời gian có sự biến 
thiên của các đường cảm ứng từ qua tiết diện S của cuộn dây. 
B. Xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi có các đường cảm ứng 
từ gởi qua tiết diện S của cuộn dây. 
C. Càng lớn khi diện tích S của cuộn dây càng nhỏ. 
D. Tăng khi số đường cảm ứng từ gởi qua tiết diện S của cuộn 
dây tăng và giảm khi các đường cảm ứng từ gởi qua tiết diện 
S của cuộn dây giảm. 
Câu 197: Cách làm nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng? 
A. Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn. 
B. Nối hai cực của nam châm với hai đầu cuộn dây dẫn. 
C. Đưa một cực của ắcqui từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín. 
D. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn 
dây dẫn kín. 
Câu 198: Chọn câu trả lời đúng nhất. 
Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay 
chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết điện S của cuộn dây: 
A. Luôn luôn tăng. 
B. Luôn luôn giảm. 
C. Luân phiên tăng, giảm. 
D. Luôn không đổi 


98 


Câu 199; 


Câu 200: 


Câu 201: 


Chọn câu trả lời đúng nhất. 
Một khung dây dẫn kín 
trong một từ trường như 
hình 2.15, ta thấy trong 
khung dây xuất hiện 
đòng điện xoay chiều: 

A. 


_ 
D. 
Chọn câu trả lời đúng. 

Treo một thanh nam châm ở đầu 
một sợi đây và cho dao động 
quanh vị trí cân bằng O phía trên 
của một cuộn dây dẫn kín C như 
hình 2.16. Trong cuộn dây xuất 
hiện: 

A. 


B. Dòng điện xoay chiều chạy qua. 
& 
D. Có thể là dòng điện không đổi 


Khung dây đang quay 
quanh trục PQ nằm ngang. Hình 2.15 
Khung dây quay quanh trục AB 

thẳng đứng. À 
Khung dây đang đứng yên. 


Cả A và B đều đúng. 


Dòng điện không đổi chạy qua. 


LÊ 


Không có dòng điện chạy qua. 


hay dòng xoay chiều chạy qua. 


Chọn câu trả lời đúng. 


Máy phát điện xoay chiều bắt buộc 


Hình 2.16 


phải có các bộ phận chính nào để có thể tạo ra dòng điện: 


ẠA. 


B- 
©. 
. Cuộn dây dẫn và lõi sắt. 


Nam châm vĩnh cửu và sợi dây dẫn nối với hai cực của nam 
châm điện. 
Nam châm điện và sợi dây dẫn nối nam châm với đèn. 


Cuộn dây dẫn và nam châm. 


99 


Câu202: Chọn câu trả lời đúng. 


Câu 203: 


Bố trí một mạch như 


hình 2.17. Khi đóng 


khóa K: 


Miếng 
A. Miếng sắt bị nam sắt 
châm điện hút chặt. 
B. Miếng sắt bị nam __ Lá thép 
châm điện đẩy ra. đàn hồi 
C. Miếng sắt không bị 
Hình 2.17 


D. 


ảnh hưởng gì. 
Miếng sắt liên tục bị nam châm điện hút, đẩy. 


Chọn câu trả lời đúng. 


Tro:ÿ các trường hợp sau trường hợp nào thể hiện tác dụng 
nhiệt của dòng điện: 


^ 
B 
€ 
D 


.. Bút thử điện khi cắm vào ổ điện làm sáng đèn. 


._ Nam châm điện hút được đỉnh sắt. 
._ Bếp điện nóng đỏ khi cho dòng điện chạy qua. 


._ Quạt điện chạy khi cắm điện. 


Câu 204: Chọn câu trả lời đúng. 

Trong các tác dụng của dòng điện, tác dụng không phụ thuộc vào 
chiều của dòng điện là tác dụng: 

A. Nhiệt B. Quang. 

C. Từ D. Cả A và B đều đúng. 

Câu 205: Chọn câu trả lời đúng. 


Đặt một kim nam châm gần một dây dẫn có dòng điện xoay 
chiều tần số rất lớn chạy qua, ta thấy kim nam châm vẫn đứng 
yên. Đó là do: 

A. 


B. 


190 


C. 


D. 


im nam châm không chịu tác dụng của lực từ. 

im nam châm chịu tác dụng của hai lực cân bằng nhau là 
trọng lực và lực từ. 

Do quán tính, kim nam chảm không kịp đổi chiểu quay theo 
sự đổi chiều liên tục của lực từ. 

Cả A, B, C đều sai. Ũ 


Câu 206: Chọn câu trả lời đúng. 
Vôn kế xoay chiều dùng để đo: 
A. Giá trị lớn nhất của hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều. 
B. Giá trị tức thời của hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều. 
C. Giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều. 
D. Cả A, B và C đều sai. 
Câu 207: Chọn câu trả lời đúng. 
Ampe kế xoay chiều dùng để đo: 
A. Giá trị lớn nhất của cường độ của dòng điện xoay chiều. 
B. Giá trị tức thời của cường độ của dòng điện xoay chiều. 
C. Giá trị hiệu dụng của cường độ của dòng điện xoay chiều. 
D. Cả A, B và C đều sai. 
Câu 208: Chọn câu trả lời đúng. 
Một bóng đèn có ghi 12 V — 1,5 W. Lần lượt mắc bóng đèn vào 
một hiệu điện thế một chiều rồi vào mạng điện xoay chiều có 
cùng hiệu điện thế 12 V. 
A. Khi mắc vào mạng điện xoay chiều đèn sáng hơn. 
B. Khi mắc vào mạng điện một chiều đèn sáng hơn. 
C. Cả hai trường hợp đèn sáng như nhau. 
D. Không đủ điều kiện để biết trường hợp nào đèn sáng hơn. 
Câu 209: Chọn câu trả lời đúng. 
Đặt một nam châm điện A có dòng điện xoay *hiêu chạy qua 
trước một cuộn dây dẫn kín B như hình 2.18. 
A. Khóa K đóng trong 
cuộn dây B xuất hiện 
dòng điện cảm ứng. A B 
B. Khóa K đóng trong 
cuộn đây B không 
xuất hiện dòng điện 
cảm ứng. 
€. Khóa K ngắt trong 
cuộn đây B xuất hiện : ` NG, 2.18. 
dòng điện cảm ứng. 
D. Cả B và C đều đúng. 


101 


Câu 210: Chọn câu trả lời đúng. 


Dòng điện cảm ứng sẽ không xuất hiện khi cho một khung dây 
dẫn kín chuyển động trong từ trường đều sao cho: 


102 


A. 
B. 
c 


Mặt phẳng khung dây song song với các đường sức từ. 
Mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ. 


Mặt phẳng khung dây tạo với các đường sức từ các góc thay 
đổi bất kì. 


. Cả A và B đều đúng. 


Phần II 
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG - MÁY BIẾN THẾ 


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 


1. Truyền tải điện năng đi xa 

- Khi truyền tải điện năng đi xa bằng đường dây dẫn sẽ có một phần 
điện năng hao phí do hiện tượng tỏa nhiệt trên đường dây. 

- Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây dẫn tỉ lệ nghịch với 
bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây. 

.. Máy biến thế 
Định nghĩa: Máy biến thế là dụng cụ dùng để biến đổi hiệu thế 
của đòng điện xoay chiều. 
Cấu tạo: gồm các khung sắt 
ghép cách điện với nhau, trên Cuộnsơcấp 
có hai cuộn dây. Một cuộn nối l Cuộn thứ cấp 
với nguồn điện được gọi là cuộn 
sơ cấp, một cuộn nối với tải 
tiêu thụ là cuộn thứ cấp. 
Công thức: Gọi U: là hiệu thế ở 
hai đầu cuộn sơ cấp N¡ vòng dây. 
U¿ là hiệu điện thế ở hai đầu 
cuộn thứ cấp N; vòng dây. 


Lõi sắt 


Nếu N¡ < N; = U¡ < U¿, ta có máy tăng thế. 
Nếu Nị > Nạ  U¡ > U¿, ta có máy hạ thế. 


Công thức truyền tải điện năng 


Gọi: P là công suất của nguồn điện 
U là hiệu điện thế của nguồn điện 
I là cường độ dòng điện trên đường dây 


103. 


R là điện trở của đường dây tải điện 
AP là công suất tiêu hao trên đường dây tải điện 


AP=R.F- 
U 


Để giảm AP có hai cách: 


Giảm R thì dây tải điện phải lớn (R = PS) dẫn đến tốn kém 


Tăng U (thực hiện được nhờ máy biến thế) 
Ở đầu đường đây tải điện về phía nhà máy điện đặt máy tăng 
thế. 
Ở nơi tiêu thụ điên đặt máy hạ thế. 
Công suất của dòng điện: 
@= UI 
Công suất tỏa nhiệt (hao phí): 


B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
Câu 211: Chọn câu trả lời đúng. 
Máy biến thế dùng để: 
A. Giữ cho hiệu điện thế luôn ổn định, không đổi. 
B. Giữ cho cường độ dòng điện luôn ổn định, không đổi. 
C. Làm tăng hay giảm cường độ dòng điện. 
D. Làm tăng hay giảm hiệu điện thế. 
âu 212: Chọn câu trả lời đúng. : 
Trong máy biến thế: 
A. Cuộn sơ cấp là cuộn nối với nguồn điện cần biến đổi hiệu 
điện thế. 


B. Cuộn thứ cấp là cuộn nối với nguồn điện cần biến đổi hiệu 
điện thế. 


104 


Câu 213: 


Câu 214: 


Câu 215: 


Câu 216: 


Câu 217: 


C. Cuộn sơ cấp là cuộn nối với tải tiêu thụ của mạch ngoài. 

D. Cả B và C đều đúng. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Máy biến thế là một thiết bị có thể: 

A. Biến đổi hiệu điện thế của một dòng điện xoay chiều. 

B. Biến đổi hiệu điện thế của một dòng điện không đổi. 

C. Biến đổi hiệu điện thế của một dòng điện xoay chiều hay của 
dòng điện không đổi. 

D. Biến đổi công suất của một dòng điện không đổi. 

Chọn câu trả lời đúng. 


Gọi Nị và Nạ lần lượt là số vòng của cuộn sơ cấp và thứ cấp của 
một máy biến thế. Trường hợp nào ta không thể có: 


A.NI>N; B.N¡<N; 
C.N:=N; D.N¡ có thể lớn hơn hay nhỏ hơn NÑạ 
Chọn câu trả lời đúng. 


Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến thế một hiệu điện 
thế xoay chiều, khi đó hiệu điện thế xuất hiện ở hai đầu cuộn 
thứ cấp là: 

A. Hiệu điện thế không đổi. 

B. Hiệu điện thế xoay chiều. 

C. Hiệu điện thế một chiều có độ lớn thay đổi. 

D. Cả 3 và C đều đúng. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 1000 vòng dây và hiệu 
điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp là 240 V. Để hiệu điện thế ở hai 
đầu cuộn thứ cấp là 12 V thì số vòng dây của cuộn thứ cấp là: 


A. 20 000 vòng B. 10 000 vòng 
€. 50 vòng D. 100 vòng 
Chọn câu trả lời đúng. 


Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có số vòng dây gấp bốn lần 
số vòng dây của cuộn thứ cấp. Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ 
cấp so với hiệu diện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp: 


105 


Câu 218: 


Câu 219; 


Câu 220: 


Câu 221: 


Câu 222: 


106 


A. Tăng gấp 4 lần. B. Giảm đi 4 lần. 

€. Tăng gấp 2 lần. D. Giảm đi 2 lần. 

Chọn câu trả lời sai. 

Khi truyền tải một công suất điện P từ nơi sản xuất đến nơi tiêu 

thụ, để giảm hao phí trên đường dây do tỏa nhiệt ta có thể: 

A. Tăng tiết diện dây truyền tải. 

B. Giảm chiều dài dây truyền tải. 

C. Tăng hiệu điện thế trước khi truyền ti. 

D. Giảm hiệu điện thế trước khi truyền tải. 

Chọn câu trả lời đúng nhất. 

Khi truyền tải một công suất điện P từ nưi sản xuất đến nơi tiêu 

thụ, để giảm hao phí trên đường dây do toa nhiệt ta có thể: 

A. Đặt ở đầu ra của nhà máy điện máy táng thế. 

B. Đặt ở đầu ra của nhà máy điện máy hạ thế. 

C. Đặt ở nơi tiêu thụ máy hạ thế. 

D. Đặt ở đầu ra của nhà máy điện máy tăng thế và ở nơi tiêu 
thụ máy hạ thế. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Trên cùng một đường dây tải điện, nếu dùng máy biến thế để 

tàng hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn lên 100 lần thì công suất 

hao phí vì tỏa nhiệt trên đường dây sẽ: 


A. Tăng 100 lần. B. Giảm 100 lần. 

C. Tăng 10' lần. D. Giảm đi 10! lần 

Chọn câu trả lời đúng. 

Máy biến thế dùng để biến đổi hiệu điện thế của các nguồn điện: 


A. Pin. B. Ắcqui. 
€. Máy phát điện một chiều. D. Máy phát điện xoay chiều. 
Chọn câu trả lời đúng. 


Một nhà máy điện sinh ra một công suất 100 000 kW và cần 
truyền tải tới nơi tiêu thụ. Biết hiệu suất truyền tải là 90%. 
Công suất hao phí trên đường truyền là: 


Câu 223: 


Câu 224: 


Câu 225: 


A. 10 000 kW B. 1000 kW 

Ơ. 100 kW D. 10 kW 

Chọn câu trả lời đúng, 

Cùng một công suất điện ¿ được tải đi trên cùng một dây dẫn. 
Công suất hao phí khi dùng hiệu điện thế 400 kV so với khi 
dùng hiệu điện thế 200 kV là: 

A. Lớn hơn 2 lần. B. Lớn hơn 4 lần. 

C. Nhỏ hơn 2 lần. D. Nhỏ hơn 4 lần. 

Chọn câu trả lời đúng. : 
Người ta cần truyền một công suất điện 200 kW từ nguồn điện 
có hiệu điện thế 5000 V trên đường dây có điện trở tổng cộng 20 
@. Độ giảm thế trên đường dây truyền tải là: 


A.40V B. 400 V 

ŒC. 80V D. 800 V 

Chọn câu trả lời đúng. 

Lực tác dụng làm quay động cơ điện là: 

A. Lực đàn hồi. B. Lực tĩnh điện. 
C. Lực điện từ. D. Trọng lực. 


107 


CHỈ DẪN VÀ ĐÁP ÁN CHƯƠNG II - 


Câu 151: 


Câu 152: 


Câu 153: 


Câu 154: 


Câu 155: 
Câu 156: 


Câu 157: 


108 


ĐIỆN TỪ HỌC 


Phần I 
NAM CHÂM - TỪ TRƯỜNG - LỰC TỪ 
ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU 


Đưa các từ cực của hai nam châm lại gần nhau, các cực khác tên 
sẽ hút nhau. 
Đáp án: C 
Hai kim bị thanh nam châm hút trở 
thành hai nam châm có đầu còn lại 
ngược tên nhau như hình 2.1a. Do đó, khi 
đưa hai đầu còn lại của kim (1) và (2) lại 
gần nhau thì chúng hút nhau. 


S 
Hình 2.1a. 

Đáp án: A 
Đặt một kim nam châm gần một dây dẫn có dòng điện chạy 
qua, kim nam châm bị quay đi một góc nào đó là do dòng điện 
đã tác dụng lên kim nam châm lực điện từ. 

Đáp án: C 
Dùng dây chỉ buộc vào giữa thanh rồi treo lên. Khi nam châm 
cân bằng, đánh dấu cực chỉ về hướng Bắc là cực Bắc của nam 
châm và cực còn lại là cực Nam. 

Đáp án: A 
Từ trường; Kim nam châm; Lực; Kim nam châm = BDAD. 
Từ trường tác dụng lực lên quả cầu bằng niken đặt trong nó. 

Đáp án: A 
Dòng điện l¡ tạo ra tại vị trí O; từ trường Bị có đường sức từ 
theo quy tắc nắm tay phải hướng từ trong tờ giấy ra ngoài. 


Dùng quy tắc bàn tay trái cho dòng 
điện lạ chạy từ cổ tay ra ngón tay, 
đường sức tìr Bị hướng từ lòng bàn tay 
ra mu bàn tay, khi đó ta xác định 
được lực điện từ F hướng từ I; đến lạ. 

Tương tự như vậy ta xác định được lực 
điện từ F'đặt lên đây chứa đòng điện 
l¡ và hướng về I; Như thế hai dây hút 
nhau như hình 2.2a. 


Hình 2.2a 


Đáp án: Á 
Câu 158: Dong điện l¡ tạo ra tại vị trí O; từ 
trường có đường sức từ theo quy tắc 
nắm tay phải hướng từ trong tờ 
giấy ra ngoài. 
Dùng quy tắc bàn tay trái cho dòng 
điện Iạ chạy từ cổ tay ra ngón tay, 
đường sức từ B,hướng từ lòng bàn 
tay ra mu bàn tay, khi đó ta xác 
định được lực điện từ F hướng ra Hình Z.3a 
ngoài l¿. 
Tương tự như vậy ta xác định được lực điện từ F đặt lên dây 
chứa dòng điện I¡ và hướng ra ngoài l¡ Như thế hai dây đẩy 
nhau như hình 2.3a. - 
Đáp án: B 
Câu 159: Gỗ có khối lượng riêng nhỏ hơn sắt và đồng. Do đó có thể dùng 
cân, tay nắm nào nhẹ nhất thì được làm bằng gỗ mạ đồng. Sau 
đó, dùng một nam châm vĩnh cửu, tay nắm nào bị nam châm 
hút thì làm bằng sắt mạ đồng. Tay nắm nào không bị nam 
châm hút thì làm bằng đồng. 
Đáp án: D 
Câu 160: Trên thanh nam châm chỗ hút sắt mạnh nhất là hai từ cực. 
Đáp án: C 
Câu 161: Để xác định một điểm trong không. gian có từ trường hay 
không, ta sẽ đặt tại điểm đó một kim nam châm. 


Đáp án: B 


109 


Câu 162: Để biến một thanh thép thành một nam châm vĩnh cửu ta có 
thể đặt thanh thép trong lòng ống dây dẫn có dòng điện một 
chiều chạy qua. 

Đáp án: C 

Câu 163: Trong thí nghiệm phát hiện tác dụng từ của dòng điện chạy 
trong một dây dẫn, dây dẫn được bố trí song song với kim nam 
châm. 


Đáp án: B 
Câu 164: Từ trường tồn tại xung quanh: nam châm, dòng điện, Trái đất. 
= Câu sai là C 
Đáp án: C 
Câu 165: Quy tắc tìm chiều của đường sức từ biểu diễn từ trường của một 
ống dây có dòng điện một chiều chạy qua là quy tắc nắm tay phải. 
Đáp án: B 
Câu 166: Chiều của đường sức từ của một nam châm sẽ đi ra từ cực Bắc 
và đi vào cực Nam 
=P là cực Bắc; Q là cực Nam. 
Đáp án: A 
Câu 167: Quy tắc t'm chiều của lực điện từ tác dụng lên một dòng điện là 
quy tắc bàn tay trái. 
Đáp án: A 
Câu 168: Từ phổ cho ta biết: 
» _ Dạng đường sức của từ trường. 
» - Chiểu của đường sức của từ trường. 
» . Độ mạnh yếu của từ trường. 
k Đáp án: D 
Câu 169: Để quan sát từ phổ của từ trường của một nam châm ta có thể 
dùng mạt sắt. 
Đáp án: D 
Câu 170: Đường sức từ của một nam châm vĩnh cửu thẳng: 
» - Có dạng các đường cong kín xuất phát từ cực Bắc và kết thúc 
ở cực Nam. 


110 


Câu 171: 


Câu 172: 


Câu 173: 


Câu 174: 


Câu 175: 


“ Mật độ đường sức càng xa nam châm càng thưa (ít). 
“. Mật độ đường sức càng gần nam châm càng mau ( nhiều). 
=> Câu sai là C 
Đáp án: C 
Theo quy tắc nắm tay phải: 
" Chiều của bốn ngón tay nắm lại chỉ chiều dòng điện. 
" Chiều của ngón cái chỉ chiều đường sức. 
Đáp án: D 
Chiều của đường sức từ của một ống dây mang dòng điện: 
" Phụ thuộc vào chiều dòng điện chạy trong ống dây. 
" Xác định bởi qui tắc nắm tay phải. 
Đáp án: D 
Từ phổ của một nam châm vĩnh cửu hình chữ U: 
" Phía ngoài chữ U có dạng các đường cong kín xuất phát từ cực 
Bắc và kết thúc ở cực Nam. 


» Phía trong chữ U có dạng cac đường thẳng song song từ cực 
Bắc sang cực Nam. 
" Mật độ các đường sức bên trong chữ U mau hơn phía bên 
ngoài chữ U. 
Đáp án: D 
Chiều của đường sức từ của một nam châm sẽ đi ra ở cực Bắc và 
đi vào ở cực Nam. 
Do đó trên hình 2.5: 
Cực số 1 là cực Nam; cực số 2 là cực Bắc. G 
Đáp án: C 
Nếu dòng điện chạy trong ống dây có chiều như trên hình 2.6, 
tức là hai dòng điện ngược chiều nhau, thì theo quy tắc bàn tay 
phải hai mặt đối diện của chúng là hai từ cực khác tên nhau => 
hai ống dây sẽ hút nhau. 
Nếu đổi chiều dòng điện của một trong hai ống thì hai dòng điện 
sẽ cùng chiều nhau thì theo quy tắc bàn tay phải hai mặt đối 


111 


điện của chúng là hai từ cực cùng tên nhau = hai ống dây sẽ 
đẩy nhau. 
Đáp án: D 

Câu 176: Để từ cực của nam châm như hình S N 

2.7. Theo quy tắc nắm tay phải 

dòng điện phải chạy theo chiều từ 

A sang B. Vậy cực A phải là cực 

dương của nguồn điện như hình 

2.7a. A 


„« Hình 2.7a 


Đáp án: A 
Câu 177: Trên hình 2.8, cực Bắc của nam châm nằm bên phải. 

Đáp án: B 
Câu 178: Công dụng của nam châm điện là: 


+ Khi có dòng điện chạy trong ống dây, nam châm có từ tính tạo 
ra từ trường mạnh, có thể hút được sắt, thép ... 


+ Khi không có dòng điện chạy trong ống dây, nam châm mất từ 
tính và không thể hút được sắt, thép ... 
Trong các vật liệu trên chỉ có sắt non là có tính chất này. Vì vậy 
lõi của nam châm phải bằng sắt non. 
Đáp án: B 
Câu 179: Trường hợp vật có khả năng nhiễm từ và trở thành nam châm 
vĩnh cửu là vòng dây dẫn bằng thép được đưa lại gần một cực 
của nam châm điện mạnh trong thời gian ngắn, rồi đưa ra xa. 
Đáp án: A 
Câu 180: Nếu thay lõi sắt non bằng lõi niken thì từ trường mạnh hơn 
ống dây không có lõi vì niken có từ tính như thép. 
Đáp án: A 
Câu 181: Nam châm nào có dòng điện càng lớn và số vòng dây càng 
nhiều thì nam châm đó càng mạnh 


Đáp án: C 


112 


Câu 182: 


Câu 183: 


Câu 184: 


Câu 185: 


Câu 186: 


Câu 187: 


Chọn hai thanh bất kỳ, nếu chúng chỉ hút nhau thì trong hai 
thanh có một thanh không phải là nam châm. Nếu hai thanh 
lúc hút, lúc đẩy tùy theo các đầu đưa lại gần nhau thì cả hai 
thanh là nam châm. Dùng hai lần thử ta sẽ tìm ra được thanh 
nào là thanh không nhiễm từ. 


Đáp án: D 
Thanh nam châm đặt gần thanh sắt non MP như hình 2.9 thì: 
Thanh sắt biến thành một thanh nam châm. Đầu M của thanh 
sắt là cực Bắc. Đầu P của thanh sắt là cực Nam. 
Đưa thanh sắt ra xa thanh nam châm, thanh sắt non không hút 
được các thanh sắt khác đặt gần nó. 
= Câu sai là D 

Đáp án: D 
Đường sức từ B đi từ cực F 
Bắc sang cực Nam. Đặt bàn 


tay trái sao cho chiều dòng 
điện đi từ cổ ra ngón tay, 


đường sức từ đi xuyên từ B 
lòng bàn tay ra mu bàn 

tay, ngón cái chỉ lên trên. Hình 2.10a 
Ta có lực F hướng lên trên 

hình 2.10a. 


Đáp án: Á 
Áp dụng quy tắc bàn tay trái: Lực từ có phương vuông góc với 
mặt phẳng trang giấy và có chiểu hướng từ trong ra ngoài. 

Đáp án: A 
Áp dụng quy tắc bàn tay trái, lực điện từ tác dụng lên đây dẫn 
có chiều thẳng đứng hướng lên là: trường hợp b. 

Đáp án: B 
Trường hợp vật có khả năng nhiễm từ và trở thành nam châm 


vĩnh cửu là vòng dây dẫn bằng thép được đưa lại gần một cực 
của nam châm điện mạnh trong thời gian ngắn, rồi đưa ra xa. 


Đáp án: A 


118 


Câu 188: 

" Có thể khẳng định các kẹp sắt này đã trở thành nam châm 
được. Vì các kẹp sắt gắn vào nam châm lại có thể hút được 
các kẹp khác thành một chuỗi các kẹp. 

“Đầu kẹp nào gắn vào cực Bắc của nam châm thì đầu đó là 
cực Nam, còn đầu kẹp nào gắn vào cực Nam của nam châm 
thì đầu đó là cực Bắc. 

Đáp án: D 
Câu 189: Chiểu của lực điện từ tác dụng lên thanh AB khi đặt trong từ 
trường của một nam châm chữ U và có dòng điện chạy qua đoạn 
dây dẫn AB như hình 2.13 sẽ nằm ngang, vuông góc với thanh 
AB và hướng vào nam châm. 


Câu 190: - Từ trường do nam châm 

tạo ra hướng từ cực Bắc 

(N) sang cực Nam (8S). 

Hai thanh BC và AD có 

dòng điện chạy qua nhưng 

song song với đường sức từ, 

nên không có lực điện từ 

tác dụng. 

Áp dụng quy tắc bàn tay Hình 2.14a 

trái, xác định lực điện từ tác 

dụng lên đoạn dây dẫn AB 

và CD có dòng điện I chạy qua. Ta có lực điện từ tác dụng lên 

đoạn dây AB vuông góc với AB hướng xuống. Lực điện từ tác 

dung lên đoạn dây CD vuông góc với CD hướng lên (hình 2.14a). 

= Khung dây sẽ quay quanh trục OO' ngược chiều kim đồng hồ. 
Đáp án: B 


Câu 191: Trong động cơ điện một chiều: 
* Nam châm điện để tạo ra từ trường. 
" _ Khung dây dẫn có dòng điện chạy qua. 
" Nam châm tác dụng lực từ lên khung đây làm khung dây quay. 
Đáp án: D 


114 


Câu 192: A->c;B->d;C->e;D-›f;E-›b. 


Câu 193: Động cơ điện một chiều biến đổi điện năng thành cơ năng. 


Đáp án: A 
Câu 194: Cổ góp đưa diện từ nguồn vào khung quay và biến dòng điện 
trong khung :hành dòng điện một chiều. Do đó khung dây mới 
quay theo một chiều nhất định, tạo thành động cơ điện. 
Đáp án: D 
Câu 195: Ưu điểm không phải là của động cơ là: có thể biến đổi trực tiếp 
năng lượng của nhiên liệu thành cơ năng. 


Đáp án: D 


Phần II 


HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 
MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU 


Câu 196: 
Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín trong 
thời gian có sự biến thiên của các đường cảm ứng từ qua tiết diện 
8 của cuộn dây và tăng khi số đường cảm ứng từ gởi qua tiết diện 
Š của cuộn dây trong một đơn vị thời gian tăng hay giảm. 
Đáp án: A 
Câu 197: Cách làm có thể tạo ra dòng điện cảm ứng là đưa một cực của 
nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín. 
Đáp án: D 
Câu 198: Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay 
chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện 8 của cuộn dây 
luân phiên tăng, giảm. 
Đáp án: C 
Câu 199: Khung dây quay quanh trục PQ nằm ngang hay đang đứng yên 
không xuất hiện dòng điện xoay chiều. Vì các đường sức từ của 


115 


Câu 200: 


Câu 201: 


Câu 202: 


Câu 203: 


116 


nam châm song song với phương nằm ngang nên không có 
đường sức nào đi qua tiết diện khung dây. Vì vậy, các đường sức 
từ qua khung luôn không đổi và bằng 0. 
Khung dây quay quanh trục AB thẳng đứng xuất hiện dòng điện 
xoay chiêu. Vì khi khung quay theo trục AB các đường sức từ 
qua khung luôn thay đổi và khác 0 = có dòng điện xoay chiều. 

Đáp án: B 
Trong cuộn dây C có dòng điện cảm ứng. Đó là đòng điện xoay 
chiểu. Vì nam châm thực hiện chuyển động lặp đi lặp lại giống 
nhau quanh vị trí cân bằng (gọi là dao động tuần hoàn có chu 
kỳ). Như vậy sự biến thiên của số các đường sức từ qua cuộn dây 
tăng, giảm lặp đi lặp lại đềư đặn. Khi đường sức từ tăng, dòng 
điện cảm ứng xuất hiện theo một chiều nào đó, thì khi giảm 
dòng điện cảm ứng có chiều ngược lại. 
= dòng điện xoay chiều. 

Đáp án: B 
Máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải có các bộ phận chính 
sau để có thể tạo ra dòng điện là: cuộn dây dẫn và nam châm.. 

Đáp án: C 
Khi đóng khóa K, có dòng điện xoay chiều chạy trong nam 
châm điện mỗi khi dòng điện đổi chiều thì nam châm điện đổi 
từ cực. Nhưng dù là cực từ nào hướng về phía thanh sắt thì nam 
châm điện vẫn hút sắt. Do đó, miếng sắt luôn bị nam châm hút. 


Đáp án: A 


Bút thử điện khi cắm vào ổ điện làm sáng đèn thể hiện tác dụng 
quang của dòng điện. 
Nam châm điện hút được đỉnh sắt thể hiện tác dụng £ừ của dòng 
điện. 
Bếp điện nóng đỏ khi cho dòng điện chạy qua thể hiện tác dụng 
nhiệt của dòng điện. 
Quạt điện khi cắm điện thì quay thể hiện tác dụng £ừ của dòng 
điện. 

Đáp án: C 


Câu 204: 


Câu 205: 


œ 
to 


Câu 207: 


Câu 208: 


Câu 209: 


Câu 210: 


u26: 


Trong các tác dụng của dòng điện, tác dụng không phụ thuộc 
vào chiều của dòng điện là tác dụng nhiệt và quang. 

Đá p án. D 
Đặt một kim nam châm.gần một dây dẫn có dòng điện xoay 
chiều tần sế rất lớn chạy qua, ta thấy kim nam châm vẫn đứng 
yên. Đó là do quán tính kim nam châm không kịp đổi chiều 
quay theo sự đổi chiều liên tục của lực từ. 

Đáp án: C 
Vôn kế xoay chiều dùng để đo giá trị hiệu dụng của hiệu điện 
thế của dòng điện xoay chiểu. 

Đáp án: C 
Ampe kế xoay chiều dùng để đo giá trị hiệu dụng của cường độ 
của dòng điện xoay chiều. 

Đáp án: C 
Trong cả hai trường hợp công suất của đèn đều tính bởi công 
thức: P = ỦUI. 


P và U của chúng bằng nhau nên I cũng bằng nhau = Cả hai 
trường hợp đèn sáng như nhau. 

Đáp án: C 
Sau khi khóa K đóng, có dòng điện xoay chiều chạy trong cuộn 


dây của nam châm điện = Tạo ra từ trường biến thiên = Từ 
thông gởi qua cuộn dây B biến thiên. 
= Cuộn dây B có xuất hiện dòng điện cảm ứng. 

Đáp án: A 
Khi mặt phẳng khung dây chuyển động theo phương song song 


hay vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều thì số 
đường sức từ gởi qua diện tích khung dây không thay đổi 


= Dòng điện cảm ứng sẽ không xuất hiện. 
Đáp án: D 


117 


Phần III 
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG - MÁY BIẾN THẾ 


Câc 211: Máy biến thế dùng để tăng hay giảm hiệu điện thế. 
Đáp án: D 
Câu 212: Cuộn sơ cấp là cuộn nối với nguồn điện cần biến đổi hiệu điện 
thế, còn cuộn thứ cấp là cuộn nối với tải tiêu thụ của mạch ngoài. 
Đáp án: A 
Câu 213: Máy biến thế là một thiết bị có công dụng biến đổi hiệu điện 
thế của một dòng điện xoay chiều, không thể biến đổi hiệu điện 
thế của dòng điện không đổi. 
Vì: nguyên tắc hoạt động của máy biến thế là dựa trên hiện 
tượng cảm ứng điện từ. Nếu đưa hiệu điện thế không đổi vào hai 
đầu cuộn sơ cấp của máy biến thế = Sinh ra trong cuộn sơ cấp 
dòng điện không đổi Không tạo được từ thông biến thiên. 
= Không gây được hiện tượng cảm ứng điện từ. 


Đáp án: A 


Câu 214: Ta có: —= 


Mà công dụng của máy biến thế là làm cho U¡ # Uạ= N¡#£ N; 
Vậy trường hợp không thể có: Nị = Na 
Đáp án: C 
Câu 215: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến thế một hiệu điện 
thế xoay chiều, khi đó hiệu điện thế xuất hiện ở hai đầu cuộn 
thứ cấp là hiệu điện thế xoay chiều. 
Đáp án: B 
Câu 216: Gọi Nị và N¿ là số vòng của cuộn sơ cấp và thứ cấp 
U¡ và U¿ là hiệu thế hai đầu cuộn sơ và thứ cấp. 
Đụ. „ 


NÑ¡ =——.1000= 50 vòng 


Tacó: N;= 
U, 240 


Đáp án: C 


118 


Câu 217: 'Tương tự câu 216, ta có: 
My Ns. I 


= U¿ giảm bốn lần so với U; 
Đáp án: B 
Câu 218: Khi truyền tải một công suất điện P từ nơi sản xuất đến nơi 
tiêu thụ, để giảm hao phí trên đường dây do tỏa nhiệt ta có thể 
giảm điện trở của dây dẫn và tăng hiệu điện thế trước khi 
truyền tải. 
=> Câu sai là D 
Đáp án: D 
Câu 219: Khi truyền tải một công suất điện P từ nơi sản xuất đến nơi 
tiêu thụ, để giảm hao phí trên đường dây do tỏa nhiệt ta có thể 
tăng hiệu điện thế trước khi truyền tải và giảm hiệu điện thế 
trước khi đưa vào sử dụng. 
= Đặt ở đầu ra của nhà máy điện máy tăng thế và ở nơi tiêu 
thụ máy hạ thế. 
Đáp án: D 
Câu 220: Từ công thức AP là công suất tiêu hao trên đường dây tải điện: 


Nếu dùng máy biến thế để tăng hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn 
lên 100 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt trên đường dây sẽ 
giảm đi 10! lần. 
Đáp án: D 
Câu 221: Pin, ắcqui, máy phát điện một chiều là các nguồn điện tạo ra 
dòng điện không đổi. Vì vậy máy biến thế không thể dùng để 
biến đổi hiệu điện thế của chúng. Còn máy phát điện xoay chiều 
là nguồn điện tạo ra dòng điện xoay chiều, nên máy biến thế có 
thể dùng để biến đổi hiệu điện thế của nó. 
Đáp án: D 
Câu 222: Hiệu suất truyền tải là: 
Pụn 


H= = 90% = 0,9 


tuännhắn 


119 


Trong đó: 
Phan phản = 100 000 kW 
= Pa = 0,9 Puoan phán = 0,9. 100 000 = 90 000 kW 
Pha phí = Ptoản phản - Pịcn = 100 000 - 90 000 = 10 000 kW 
Đáp án: A 
Câu 223: Ta có: 


Øwã _ Uj (0) 
L Ư? 


ý2hp1 = F §2hp2 


Đáp án: D 
Câu 224: Ta có: 
P = 200 kW = 200 000 W 
U = 5000 V = hiệu điện thế ở nguồn điện. 
R=200 
Độ giảm thế trên đường dây là: 
VU=U-Ư=RI 


Trong đó: I= s. 
U 


= VU =ï. iếP” 20. Tam 
U 5000 


= 800 V 


Đáp án: D 
Câu225: Lực tác dụng làm quay động cơ điện là lực điện từ. 
Đáp án: C 


120 


CHƯƠNG III: QUANG HỌC 


Phần I 
HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG - THẤU KÍNH 


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 


1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng 
" Định nghĩa 
Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng truyền từ 
môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy 
khúc ngay tại mặt phân cách giữa hai môi trường. 


N: 


ST = tia tới; IK = tia khúc xạ; 
IN = pháp tuyến mặt phân cách. 


Góc SIN = ¡ = góc tới. 
Góc KIN = r = góc khúc xạ. 


Mặt phẳng chứa tia tới SI và 
pháp tuyến IN là mặt phẳng tới. 


" Tính chất 
- Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và nằm bên kia pháp 
tuyến IN so với tia tới. 
Trường hợp tia sáng truyền từ không khí vào các môi trường 
trong suốt rắn, lỏng (như thủy tỉnh, nước): 
r<i 
- Trường hợp tia sáng truyền từ các môi trường trong suốt rắn, 
lỏng (như thủy tỉnh, nước) vào không khí: 
„»i 
-_ Khi góc tới ¡ = 0 thì góc khúc xạ r = 0. 
Khi góc tới ¡ tăng thì góc khúc xạ r cũng tăng và ngược lại. 


121 


2. Thấu kính 
" Định nghĩa 
Thấu kính là một khối chất bằng vật liệu trong suốt (thường là 
thủy tỉnh hay nhựa) được giới hạn bởi hai mặt cong thường là 
hai mặt cầu, một trong hai mặt có thể là mặt phẳng. 
"_ Hai loại thấu kính 
Thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì. 
3. Thấu kính hội tụ 
" Đặc điểm: 
- Thấu kính hội tụ là thấu kính có phần rìa mỏng hơn phần giữa. 
- Chiếu một chùm tia tới song song với trục chính qua một thấu 
kính hội tụ cho chùm tia ló hội tụ tại một điểm. 
A = trục chính; O = quang tâm. 
F = tiêu điểm vật chính. Đối với thấu kính hội tụ, F nằm bên 
phần thấu kính có tia tới ; F' = tiêu điểm ảnh chính. Đối với 
thấu kính hội tụ, F? nằm bên phần thấu kính có tia ló. 
OF = OF” =f= tiêu cự. 
Đường đi của tia sáng đặc biệt qua thấu bính hội tụ: 
- Chùm tia sáng qua thấu kính cho chùm tia ló. 
- Tia tới qua quang tâm O, tia ló tiếp tục truyền thẳng. 
- Tia tới song song với trục chính, tia ló qua tiêu điểm ảnh chính F°. 
- Tia tới qua tiêu điểm vật F, tia ló song song với trục chính. 


Trục chính A 


Đường đi của các tia sáng qua 
một thấu kính hội tụ 


122 


»" _ Tính chất ánh của một oật qua thấu bính hội tụ: 
- Vật nằm rất xa (coi như vô cực) cho ảnh thật tại tiêu điểm 
ảnh F(cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự). 
- Vật nằm ngoài tiêu cự cho ảnh thật ngược chiều với vật. 
- Vật nằm trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo cùng chiểu lớn 
hơn vật. 
" Cách uẽ ảnh của oật AB uuông góc uới trục chính tại A: 
- Dùng hai trong ba tia đặc biệt để vẽ ảnh B' của B. 
- Từ B'` hạ vuông góc xuống trục chính cắt tại A' 
= AFP' là ảnh của AB. 
4. Thấu kính phân kì 
" Đặc diểm: 
- Thấu kính phân kì là thấu kính có phần giữa mỏng hơn phần rìa. 
- Chiếu một chùm tia tới song song với trục chính qua một thấu 
kính phân kì cho chùm tia ló phân kì. 
A= trục chính; O = quang tâm. 
F = tiêu điểm vật chính. Đối với thấu kính phân kì, F nằm bên 
phần thấu kính có tia ló. 
F' = tiêu điểm ảnh chính. Đối với thấu kính phân kì, F” nằm 
bên phần thấu kính có tia tới. 
OF = OF" = f = tiêu cự. 
° _ Đường đi của tỉa sáng đặc biệt qua thấu bính phân kì: 
- Chùm tia sáng qua thấu kính cho chùm tia ló. 
- Tìa tới qua quang tâm O, tia ló tiếp tục truyền thẳng. 


- Tia tới song song với trục chính, tia ló kéo dài qua tiêu điểm 
ảnh chính F, 


- Tia tới kéo dài qua tiêu điểm vật F, tia ló song song với trục 
chính. 


Đường đi của các tia sáng qua 
một thấu kính phân kì 


" Tính chất ảnh của một uật qua thấu kính phân kì: 

- Các vật sáng đặt tại mọi vị trí trước thấu kính phân kì luôn 
cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và luôn nằm trong 
khoảng tiêu cự. 

- Vật nằm rất xa (coi như vô cực) cho ảnh ảo tại tiêu điểm ảnh 
Fcách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự). 

" Cách uẽ ủnh của uật AB uuông góc uới trục chính tợi A: 

- Dùng hai trong ba tia đặc biệt để vẽ ảnh B' của B. 

- Từ B' hạ vuông góc xuống trục chính cắt tại A' 


= AP' là ảnh của AB. 


B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
Câu 226: Chọn câu trả lời sai. : 
Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng ta có: 


124 


A. 


Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới. 


B. Tia khúc xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới. 
C. 
D. Tia khúc xạ nằm bên kia pháp tuyến của mặt phẳng phân 


Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng phân cách của hai môi trường. 


cách so với tia tới. 


Câu 227: 


Câu 228: 


Câu 229: 


Câu 230: 


Câu 231: 


Chọn câu trả lời đúng 
Một tia sáng truyền từ không khí vào thủy tinh: 


> 


. Có góc khúc xạ r lớn hơn góc tới ¡. 


se 


. Có góc khúc xạ r nhỏ hơn góc tới ¡. 


O 


. Có góc khúc xạ r bằng góc tới ¡. 


° 


Cả A, B, C đều có khả năng xảy ra. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Mật tia sáng truyền từ nước ra ngoài không khí: 

A. Có góc khúc xạ r lớn hơn góc tới ¡. 

B. Có góc khúc xạ r nhỏ hơn góc tới ¡. 

C. Có góc khúc xạ r bằng góc tới ¡. 

D. Tia khúc xạ nằm trong mặt thoáng. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng: 

A. Tia sáng bị gãy khúc ngay tại mặt phân cách giữa hai môi 
trường và trở lại môi trường đầu tiên. 

B. Tia sáng bị gãy khúc ngay tại mặt phân cách giữa hai môi 
trường và truyền vào môi trường thứ hai. 

C. Tia khúc xạ nằm trong mặt phân cách của hai môi trường. 

D. Khi góc tới ¡ tăng thì góc khúc xạ r giảm. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng: 

A. Khi góc tới ¡ tăng thì góc khúc xạ r tăng. 

B. Khi góc tới ¡ tăng thì góc khúc xạ r giảm. 

€. Góc tới ¡ luôn lớn hơn góc khúc xạ r. 

D. Góc khúc xạ r không phụ thuộc vào góc tới ¡. 

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau. 

A. Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng tia sáng bị đổi phương khi 
truyền qua mặt phân cách hai môi trường trong suốt. 

B. Tia khúc xạ và tia tới ở trong hai môi trường khác nhau. 


125 


C. Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia đường 


pháp tuyến so với tia tới. 


D. Góc khúc xạ r và góc tới ¡ tỉ lệ thuận với nhau. 


Câu 232: Hãy ghép các phần a, b, c, d, e có nội dung phù hợp với một 
phần 1, 2, 3, 4, 5 để được một câu đúng: 


a. 


e. 


Hiện tượng khúc xạ ánh 
sáng là hiện tượng khi tia 
tới gặp mặt phân cách giữa 
hai môi trường trong suốt 
khác nhau thì 

Khi một tia sáng truyền từ 
không khí vào nước thì 

Khi một tia sáng truyền từ 
nước ra ngoài không khí thì 
Hiện tượng phản xạ ánh 
sáng là hiện tượng khi một 
tỉa sáng tới khi gặp mặt 
phân cách giữa hai môi 
trường thì 

Khi góc tới bằng 0 thì 


1 
2. 


góc lkhúc xạ lớn hơn góc tới. 
tia sáng bị bật trở lại môi 
trường đầu và đối xứng với tia 
tới qua pháp tuyến của mặt 
phân cách. 

góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. 
góc khúc xạ bằng không và 
tia sáng tiếp tục truyền thẳng 
sang môi trường thứ hai. 

bị gãy khúc ngay tại mặt 
phân cách và truyền vào môi 
trường thứ hai. Góc khúc xạ 
không bằng góc tới. 


Câu 233: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau. 


126 


Một thấu kính hội tụ có thể có: 
A. 
B. Một mặt phẳng và một mặt lôi. 


Hai mặt lôi. 


C. Một mặt lỗi và một mặt lõm thì mặt lôi có bán kính nhỏ hơn. 
D. Một mặt lỗi và một mặt lõm thì mặt lồi có bán kính lớn hơn. 
Câu 234: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau. 

Một thấu kính phân kì có thể có: 


A. 
B. 
. 


D. 


Hai mặt cầu lõm. 


Một mặt phẳng và một mặt cầu lõm. 
Thấu kính phân kì có một mặt lổi và một mặt lõm thì mặt 


lõm có bán kính nhỏ hơn. 


Thấu kính phân kì có một mặt lôi và một mặt lõm thì mặt 


lõm có bán kính lớn hơn. 


Câu 235: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau. 
A. Thấu kính hội tụ có rìa (mép) mỏng hơn ở giữa. 
B. Thấu kính phân kì có rìa (mép) dây hơn ở giữa. 


C. Chùm tia sáng hội tụ qua thấu kính hội tụ thì chùm tia ló 
luôn là chùm hội tụ. 


D. Chùm tia sáng hội tụ qua thấu kính phân kì thì chùm tia ló 
luôn là chùm phân kì. 


Câu 236: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau. 
Đối với thấu kính phân kì: 
A. Tia sáng qua quang tâm O sẽ truyền thẳng. 
B. Tia sáng tới song song với trục chính thì tia ló sẽ đi qua tiêu 
điểm ảnh chính F'. 
€. Tia sáng tới có phương léo dài qua tiêu điểm vật chính F thì 
tia ló song song với trục chính. 


D. Tia sáng tới qua tiêu điểm ảnh chính F° thì tia ló không song 
song với trục chính. 


Câu 237: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau. 
Đối với thấu kính hội tụ: 
A. Tia sáng qua quang tâm O cho tia ló sẽ truyền thẳng. 


B. Tia sáng tới song song với trục chính thì tia ló sẽ đi qua tiêu 
điểm ảnh chính F°. 


C. Tia sáng tới qua tiêu điểm vật chính F thì tia ló song song 
với trục chính. 


D. Tia sáng tới có đường kéo đài qua tiêu điểm ảnh chính F° thì 
tia ló song song với trục chính. 
Câu 238: Chọn câu trả lời sai. 
Đối với thấu kính hội tụ: một vật đặt trong khoảng OF luôn cho: 
A. Ảnh ảo. 
B. Ảnh cùng chiều với vật. 
€. Ảnh lớn hơn vật. 
D. Ảnh ngược chiều và nhỏ hơn vật. 


127 


Câu 239: 


Câu 240: 


Câu 241: 


Câu 242: 


Câu 243: 


128 


Chọn câu trả lời đúng. 
Đối với thấu kính hội tụ: 
A. Vật ảo luôn luôn cho ảnh thật cùng chiều lớn hơn vật. 


B. Vật thật ở trong khoảng OF sẽ có ảnh ảo cùng chiểu nhỏ 
hơn vật. 


C. Vật thật ở ngoài khoảng OF có thể có ảnh ảo nhỏ hơn hoặc 
lớn hơn vật. 


D. Tất cả A, B, C đều sai. 
Chon câu trả lời đúng. 


Một vật phẳng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu 
kính hội tụ và cách thấu kính một khoảng d = 2£. Ảnh A'P' của 
AB qua thấu kính là: 


A. Ảnh thật và nhỏ hơn AB. 

B. Ảnh ngược chiều và bằng AB. 

C. Ảnh cùng chiều và bằng AB. 

D. Ảnh thật và lớn hơn AB. 

Chọn câu trả lời đúng. 

A. Đối với thấu kính phân là thì vật và ảnh di chuyển ngược chiều. 
B. Đối với thấu kính hội tụ thì vật và ảnh di chuyển cùng chiều. 
C. Đối với gương câu lõm thì vật và ảnh di chuyển cùng chiều. 
D. A và C đều đúng. 

Chọn câu trả lời đúng. 


Một vật thật đặt ở ngoài tiêu cự của một thấu kính hội tụ bao 
giờ cũng có ảnh: 


A. Ngược chiều với vật. 

B. Ảo. 

C. Cùng kích thước với vật. 
D. Nhỏ hơn vật. 

Chọn câu trả lời đúng. 


Khi một vật thật ở cách một thấu kính hội tụ một khoảng bằng 
tiêu cự của nó thì: 


Câu 244: 


Câu 245: 


Câu 246: 


Câu 247: 


A. Ảnh là ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật. 

B. Ảnh là ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật. 

Ơ. Ảnh là ảnh thật, ngược chiều và có kích thước bằng vật. 

D. Ảnh không được tạo thành hay ảnh ở rất xa. 

Chọn câu trả lời đúng. 

So với vật thật, ảnh thật của nó được tạo thành bởi một thấu 
kính bao giờ cũng: 


A. Cùng chiều B. Ngược chiều 
CƠ. Nhỏ hơn D. Lớn hơn. 
Chọn câu trả lời đúng. 


8o với vật thật, ảnh ảoc của nó được tạo thành bởi một thấu 
kính bao giờ cũng: 

A.Cùng chiều B. Ngược chiều 

C. Nhỏ hơn D. Lớn hơn. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Ảnh của một vật thật được tạo bởi một thấu kính phân kì không 
bao giờ: 


A. Là ảnh thật. B. Là ảnh ảo. 
C. Cùng chiều. D. Nhỏ hơn vật. 
Hãy ghép các phần a, b, c, d, e có nội dung phù hợp với một 


phần 1, 2, 3, 4, õ để được một câu đúng. 


a. Thấu kính hội tụ là thấu I. cho ảnh thật ngược chiều 
kính có với vật. 

b. Một vật đặt trước thấu 2. cùng chiều và lớn hơn vật. 
kính hội tụ ở ngoài| 3. phản rìa mỏng hơn phẩn 
khoảng tiêu cự giữa. 

c. Một vật đặt trước thấu 4. cho ảnh ảo cùng chiều lớn 
kính hội tụ ở trong hơn vật. 
khoảng tiêu cự 5. cho ảnh thật có vị trí 

d. Một vật đặt rất xa thấu cáh thấu kính một 
kính hội tụ khoảng đúng bằng tiêu cự. 

c. Anh ảo tạo bởi thấu kính 
hội tụ 


129 


Câu 248: 


Câu 249: 


Câu 250: 


Câu 251: 


180 


Hãy ghép các phần a, b, c, d có nội dung phù hợp với một phần 
1, 2, 3, 4 để được một câu đúng. 


a. Thấu kính phân kì là | I. ảnh ảo cùng chiều nhỏ 


thấu kính có hơn vật. 
b. Chùm sáng song song tới |2. phần giữa mỏng hơn phần 
thấu kính phân kì cho rìa. 


c. Một vật đặt ở mọi vị trí | 3. nằm trong khoảng tiêu cự 
trước thấu kính phân kì của thấu kính. 


“_ cho 4. chùm tia ló phân kì, nếu 
d. Anh của một vật tạo bởi kéo dài các tia thì chúng 
thấu kính phân kì luôn đều đi qua tiêu điểm của 


thấu kính. 


Chọn câu trả lời đúng. 


Một điểm sáng S đặt trên trục chính của một thấu kính, ta thu 
được ảnh S' như hình 3.1. O là quang tâm của thấu kính. 


A. Thấu kính trên là thấu kính hội tụ ————®——®—————®—— 
B. Thấu kính trên là thấu kính phân kì. Š S O 

C. 8 là ảnh thật. 

D. Cả A và C đều đúng. 
Chọn câu trả lời sai 


Một điểm sáng S đặt trên trục chính của một thấu kính, ta thu 
được ảnh S' như hình 3.2. O là quang tâm của thấu kính. 


A. Thấu kính trên là thấu kính hội tụ. 

B. Thấu kính trên là thấu kính phân kì. ° S o 
C. 8 là ảnh thật. 

D. Cả A và C đều đúng. Hình 3.2 
Chọn câu trả lời đúng. 


Một điểm sáng 8 đặt trên trục chính của một thấu kính, ta thu 
được ảnh S' như hình 3.3. O là quang tâm của thấu kính. 


A. Thấu kính trên là thấu kính hội tụ. 


Hình 3.1 


—®e—e———e®— 
B. Thấu kính trên là thấu kính phân kì.  s$ lọ) s 
C. 8 là ảnh ảo. 

D. Cả B và C đều đúng. Hình 33 


Câu 252: 


Câu 253: 


Câu 254: 


Câu 255: 


Chọn câu trả lời đúng. 


Trong hình 3.4: xy là trục «»Ss 

chính của một thấu kính. .$ 

8 là một điểm sáng. S' là 

ảnh của S qua thấu kính. X y 
A. S' là ảnh thật. Hình 3.4 


B. S' là ảnh ảo. 

C. Thấu kính trên là thấu kính hội tụ. 

D. Giao điểm của đường thẳng nối S8' với xy là tiêu điểm F của 
thấu kính. 

Chọn câu trả lời sai. 


Trong hình 3.5 : xy là trục chính của một thấu kính. 8 là một 
điểm sáng. S' là ảnh của S qua thấu kính. 


A. 8ï là ảnh thật. 


B. S' là ảnh ảo. «»S? 

C. Thấu kính trên là thấu kính «»s 
hội tụ. X 

D. Giao điểm của đường thẳng Hình 3.5 


nối SS' với xy là quang tâm O 
của thấu kính. 


Chọn câu trả lời sai. 

Trong hình 3.6 : xy là trục »ẽ 

chính của một thấu kính. § là 

một điểm sáng. 8 là ảnh của 8 TY 
qua thấu kính. «$ 

A. S' là ảnh thật. 

B. S'là ảnh ảo. Eình3%6 

C. Thấu kính trên là thấu kính hội tụ. 

D. Giao điểm của đường thẳng nối S8 với xy là quang tâm O 


của thấu kính. 
Chọn câu trả lời đúng. 


Một vật AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính, cho 
ảnh A'E' như hình 3.7. Khi đó: 


181 


Câu 256: 


Câu 257: 


Câu 258: 


A. Tiiấu kính là thấu kính hội tụ. 


B. Thấu Èk⁄:* là thấu kính 
phân kì 


C. ATB' là ảnh ảo. o rụ 
D. Cả A và C đều đúng. B 
Chọn câu trả lời đúng. Hình 3.7 


Một vật AB đặt vuông góc với 
trục chính của một thấu kính, R 
cho ảnh A'B' như hình 3.8. A 
Khi đó: B : 


A. Thấu kính là thấu kính hội tụ. O 
B. T¡uấu kính là thấu kính phân kì. Hình 3.8 
C. A'H' là ảnh ảo. 

D. Cả B và C đều đúng. 

Chọn câu trả lời sai. 


Một vật AR ‡št =uÂng góc 
với truc chính của một 
thấu kính, cho ảnh AB" 
như hình 3.9. Khi đó: 


A. Thấu kính là thấu kính hội tụ. 
B. Thầu kính là thấu kính phân kì. 
C. A' là ảnh ảo. 

D. Cả A và C đều đúng. 


> 


Hình 3.9 


Chọn dụng cụ quang học phù hợp với đường truyền của các tia 
sáng trong các trường hợp sau: 


Một ›hùm tia sáng khi qua một dụng cụ quang học có đạng 
đường truyền như hình 3.10. Trong đó O là quang tâm của thấu 
kính hay đỉnh của gương cầu, F là tiêu điểm của thấu kính hay 
của gương cầu. 


A 


=> — 


Hình 3.10 


Hx 
te < Ó : 
B 


A. Gương cầu lồi. 
B. Thấu kính phân kì. 
Œ. Gương cầu lõm. 
D. Thấu kính hội tụ. 
Câu 259: Chọn câu trả lời đúng. 
Một vật nằm trên trục chính của một thấu kính bôt tụ và ở rất 
xa thấu kính, ảnh của nó qua thấu kính: 
A.Ảnh ảo. 


B. Ảnh cùng chiều. 

C. Ảnh ngược chiều vật và cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự. 

D. Ảnh cùng chiều vật và cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự. 
Câu 260: Chọn câu trả lời đúng. 


Một vật nằm trên trục chính của một thấu kính phân kì và ở 
rất xa thấu kính, ảnh của nó qua thấu kính: 

A.Ảnh thật. 

B. Ảnh ngược chiều. 

C. Ảnh ngược chiều vật và cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự. 
D. Ảnh cùng chiều vật và cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự. 


188 


Câu 261: Chọn câu trả lời đúng. 


Một vật AB cao 2 cm đặt 
trước một thấu kính hội tụ và 
cách thấu kính 10 em. Dùng 
một màn ảnh M, ta hứng 
được một ảnh A'B' cao 4 cm 
như hình 3.11. Màn cách thấu 
kính một khoảng: 


A. 20 cm B. 10 em 
C. 5 cm D. Các kết quả trên đều sai. 


Câu 262: Chọn câu trả lời đúng. 


Câu 263: Chọn câu trả lời đúng. 


Một vật AB đặt trước một thấu kính hội tụ. Dùng một màn ảnh 
M, ta hứng được một ảnh cao 5 em và đối xứng với vật qua 
quang tâm O. Kích thước của vật AB là: 

A. 10cm B. 15 cm 


C.5 cm D. Các kết quả trên đều sai. 


Một vật AB cao 4 cm 
đặt trước một thấu 
kính phân kì cách 
thấu kính 30 cm. Ta 
thu được một ảnh cách 
thấu kính 15 em như Hình 3.12. 
hình 3.12. Anh đó là: 

A. Ảnh thật cao 2 em. 

B. Ảnh ảo cao 2 em. 

C. Ảnh thật cao 4 em. 


D. Ảnh ảo cao 4 cm. 


Câu 264: Chọn câu trả lời đúng. 


184 


Một vật AB cao 4 cm đặt trước mật thấu kính hội tụ. Ta thu 
được một ảnh cao 1 em. Ảnh đó là: 


A. Ảnh thật. 
B. Ảnh ảo. 


Câu 265: 


Câu 266: 


Câu 267: 


C. Có thể thật hay ảo. 
D.Ảnh có thể cùng chiêu hay ngược chiều vật. 
Chọn câu trả lời đúng. 


Một vật AB cao 3 em đặt trước một thấu kính hội tụ. Ta thu 
được một ảnh cao 4,5 em. Anh đó là: 


A. Ảnh thật. B. Ảnh ảo. 
Ơ. Có thể thật hay ảo. D. Cùng chiều vật. 
Chọn câu trả lời đúng. 


Một nguồn sáng điểm 8 nằm trên trục chính của một thấu kính 
phân kì. Ảnh S' của nó qua thấu kính: 


A. Năm trên trục chính. B. Nằm ngoài trục chính. 
C. Không hứng được trên màn. D. A và C đều đúng. 
Chọn câu trả lời đúng. 


Một vật AB đặt trước một thấu kính hội tụ. Ảnh A'B'của AB 
được xác định như cách về trên hình 3.13: 


Hình 3.13 


185 


Trường hợp (1). 

Trường hợp (2). 

Trường hợp (3). 

Cả trường hợp (1) và (4). 
Câu 268: Chọn câu trả lời đúng. 


ĐO 


Để tập trung năng lượng của ánh sáng mặt trời ta có thể dùng 
dụng cụ quang học: 


A. Gương cầu lõm. 

B. Gương cầu lỗi. 

C. Thấu kính hội tụ hoặc gương cầu lõm. 

D. Thấu kính phân kì hoặc gương cầu lồi. 
Câu 269: Chọn câu trả lời đúng. 


Để tạo ảnh A'B' của một vật AB cùng chiều với vật và bằng vật 
ta có thể dùng: 


A. Gương cầu lõm. 
B. Thấu kính phân kì. 
C. Thấu kính hội tụ. 
D. ' Gương phẳng. 

Câu 270: Chọn câu trả lời đúng. 


Để tạo ảnh A'B' của một vật AB cùng chiểu với vật và lớn hơn 
vật ta có thể dùng: 


A. Gương cầu lõm hoặc thấu kính phân kì. 
. Thấu kính hội tụ hay gương phẳng. 


Đ 


. Thấu kính hội tụ boặc gương cầu lõm. 
D. Gương phẳng hoặc thấu kính phân kì. 
Câu 271: Chọn câu trả lời đúng. 
Một thấu kính có hai mặt cong gồm mặt cầu lôi bán kính Rị bằng 


ð cm và mặt cầu lõm bán kính R; bằng 10 cm. Một vật AB đặt 
trước thấu kính ta thu được ảnh A'Bcó kích thước A'B' = 1⁄2 AB. 


A. Thấu kính trên là thấu kính phân kì. 
B. AB là ảnh thật. 


136 


C. AB là ảnh ảo. 
D. Cá A và C đều đúng. 

Câu 272: Chọn câu trả lời đúng nhất. 
Một thấu kính có hai mặt cong gồm mặt cầu lổi bán kính Rị 
bằng 20 em và mặt cầu lõm bán kính Rz bằng 10 em. Một vật 
AB đặt trước thấu kính ta thu được ảnh A'B'. 


A. Thấu kính trên là thấu kính phân kì. 
B. A'B' là ảnh thật. 
€. AB là ảnh ảo. 
D. Cả A và C đều đúng. 
Câu 273: Chọn câu trả lời đúng. 
Một thấu kính có một mặt phẳng và một mặt cong là mặt cầu 
lõm bán kính R. Một vật AB đặt trước thấu kính ta thu được 


anh A'B'có kích thước A'B' = h AB 


Thấu kính trên là thấu kính hội tụ. 
ATF' là ảnh thật. 
ATB' là ảnh ảo. 
D. Cả A và C đều đúng. 
Câu 274: Chọn câu trả lời đúng nhất. 
Một thấu kính có một mặt phẳng và một mặt cầu lỗi bán kính 
R. Một vật AB đặt trước thấu kính ta thu được ảnh A'B'có kích 
thước A'B' lớn gấp hai lần AB. 
A. Thấu kính trên là thấu kính hội tụ. 
B. Thấu kính trên là thấu kính phân kì. 
C. A' là ảnh thật. 
D, AB là ảnh ảo. 
Câu 275: Chọn câu trả lời đúng. 


@. mm» 


Trong phương pháp đo tiêu cự của một thấu kính hội tụ, vật và 
màn ảnh luôn được giữ đối xứng nhau qua thấu kính. Khi ảnh 
của vật rõ nét trên màn, ta có: 


A.d+đdz=f B.d+d=2f 
Œ.d+đd=4f D.d-đ=4f 


187 


Trong đó d = khoảng cách từ vật đến thấu kính; d' = khoảng 
cách từ ảnh đến thấu kính. 


Câu 276: Chọn câu trả lời đúng. 


Ảnh ảo của một vật được tạo bởi thấu kinh hội tụ và được tạo 
bởi thấu kính phân kì giống nhau ở chỗ: 

A. Đều ngược chiều với vật. 

B. Đều cùng chiều với vật. 

C. Đều lớn hơn vật. 

D. Đều nhỏ hơn vật. 


Câu 277: Chọn câu trả lời đúng. 


Ảnh ảo của cùng một vật được tạo bởi thấu kính hội tụ và được 
tạo bởi thấu kính phân kì khác nhau ở chỗ: 


A. Ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ sẽ lớn hơn ảnh tạo bởi thấu 
kính phân kì. 


B. Ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ sẽ nhỏ hơn ảnh tạo bởi thấu 
kính phân la. 


C. Ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ sẽ nhỏ hơn vật. 
D. Ảnh tạo bởi thấu kính phân kì sẽ lớn hơn vật. 


Câu 278: Chọn câu trả lời đúng. 


138 


Sự khác nhau giữa thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì là: 

A. Thấu kính hội tụ là thấu kính rìa mỏng; còn thấu kính phân 
kì là thấu kính rìa dày. 

B. Chùm tia tới song song với trục chính qua thấu kính hội tụ 
cho chùm tia ló hội tụ tại tiêu điểm ảnh F”; còn qua thấu 
kính phân kì cho chùm tia ló có đường kéo dài gặp nhau tại 
tiêu điểm ảnh F'. 

C. Ảnh của một vật đặt trước thấu kính qua thấu kính hội tụ có 
thể là ảnh thật hay ảnh ảo; còn qua thấu kính phân kì luôn 
là ảnh ảo. 

D. Cả A,B, C đều đúng. 


Phần II 
MÁY ẢNH- MẮT - KÍNH LÚP 


A.TÓM TẮT LÍ THUYẾT 


1. Máy ảnh 
" Định nghĩa 
Máy ảnh là một dụng cụ quang học dùng để thu ảnh của một vật 
là ảnh thật, nhỏ hơn vật trên phim. 
Cấu tạo của máy ảnh 
Bộ phận chủ yếu của máy ảnh gồm: vật kính và buông tối. 
- Vật kính là một thấu kính hội tụ. 
- Buồng tối có gắn phim để thu ảnh. 
" Ảnh của một uật trên phim 
Ảnh của vật trên phim là ảnh thật, nhỏ hơn vật và ngược chiều 
với vật. 
2. Mắt 
" Cấu tạo 
Bộ phận chính của mắt gồm: thể thủy tỉnh và màng lưới (còn gọi 
là võng mạc). 
- Thể thủy tỉnh: là một thấu kính hội tụ. 
- Màng lưới (uõng mạc): nằm ở đáy mắt, khi ảnh của vật cần 
quan sát hiện rõ trên màng lưới thì mắt sẽ thấy rõ vật. _ 


" So sánh mắt uà máy ảnh 


~z Giống nhau: 
-_ Về phương diện quang hình học: mắt giống như một máy ảnh 
thu ảnh thật, nhỏ hơn vật trên võng mạc. 
-_ Về cấu tạo: thể thủy tinh của mắt giống vật kính của máy ảnh. 
Màng lưới (võng mạc) đóng vai trò của phim để ghi ảnh. 
+ Khác nhau: 
- Tiêu cự f-‹của thể thủy tỉnh thay đổi được; còn của máy ảnh 
không thay đổi được. 
- Khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới (OV) không thay 
đổi; còn khoảng cách từ vật kính đến phim thay đổi được. 


189 


+ Sự diễu tiết 
Sự thay đổi độ cong của thể thủy tỉnh tức là thay đổi tiêu cự của nó 
để ảnh của vật cần quan sát ở các khoảng cách khác nhau có thể 
hiện rõ được trên màng lưới gọi là sự điều tiết. Sự điều tiết xảy ra 
hoàn toàn tự nhiên. 
" Điểm cực uiễn 
- Điểm xa nhất nằm trên trục chính của mắt mà khi có vật nằm ở 
đó mắt có thể thấy rõ được mà không cần điều tiết gọi là điểm cực 
viên (kí hiệu Cy). Khoảng cách từ quang tâm của mắt đến điểm cực 
viễn gọi là khoảng cực viễn (OCy). 
- Người mặät tốt có điểm cực viên ở rất xa: 
OCy = +~ 
® Điểm cực cận 
- Điểm gần nhất nằm trên trục shính của mắt mà khi có vật nằm ở 
đó mắt có thể thấy rõ được mà không cần điều tiết gọi là điểm cực 
cận (kí hiệu C/). Khoảng cá:h từ quang tâm của mắt đến điểm cực 
cận gọi là khoảng cực cận (OC,). 
- Người mắt tốt có điểm cực cận cách mắt khoảng 25 em: 
ĐCŒc = 25 em 
" Mắt cận 
+ Đặc điểm của mắt cận 
- Mắt cận là mất nhìn rõ các vật ở gản, nhưng không nhìn rõ 
các vật ở xa. 
So sánh mắt cận với mắt thường: 
(OŒc )¿¿¡„ < (OƠc) thường 
(Oy )s¿a < (OCy) thường “ ?2 
Hay: thể thủy tỉnh của mắt cận phông to hơn của mắt thường. 


Cách khắc phục tật cận thị 
Đeo một thấu kính phân kì để nhìn sác vật ở xa được như mắt 
thường. 
Kính cận thích hợp là TKPK có tiêu điểm F trùng với điểm cực 
viễn Cự của mắt: F = Cy 

" Mắt lão 


z Đặc diểm của mắt lão 
- Mắt lão là mất của người già do khả năng điều tiết của mắt 
kém vì tuổi tác. 


140 


Mắt lão là mắt nhìn rõ các vật ở xa, nhưng không nhìn rõ các 
vật ở gần. 
8o sánh mắt thường với mắt lão: 
(OŒc )la„ > (OCc) thường 
(OÒy )o = (OV) thường = Z2 
+ Cách khắc phục tật mắt lão 
Đeo một thấu kính hội tụ (TKHT) đẻ nhìn gần như mắt thường. 
3. Kính lúp 
"` Định nghĩa 
Kính lúp là một thấu kính hội tụ cc tiêu cự ngắn được dùng để 
quan sát các vật nhỏ. 
" Số bột giác G - Số phóng đại của ảnh K 
+ Số bội giác G: là tỉ số giữa góc raà người quan sát trông ánh 
của vật qua kính với góc mà người đó trông trực tiếp vật khi 
vật đặt tại vị trí cách mắt 25 cm. 
G= .,đ. cả eo, 
Œ, - ĐO, 
Trong đó: 


AB, — AB(em) 


ky, + 25 
Mỗi kính lúp có số bội giác được ghi trên kính bằng kí hiệu: 
ri TS 
Kính lúp có số bội giác càng lớn thì ảnh của vật quan sát qua 
kính càng lớn. 
Số phóng đại của ảnh k: là tỉ số giữa độ cao của ảnh với độ 
cao của vật. 
+ Công thức liền hệ giữa số bội giác G của kính tới tiêu cự ƒ 
25 
_ f(em) 
" Cách quan sát một uật nhỏ qua kính lúp 
Khi quan sát một vật AB bằng kính lúp thì qua kính sẽ tạo được 
ảnh ảo A'B' lớn hơn vật nằm trong khoảng giới hạn thấy rõ của 
mắt [Cc, Cv]. Mắt nhìn ảnh A'B' qua thể thủy tỉnh cho ảnh thật 
A”B” trên màng lưới mắt. 
" Sơ đồ tạo ảnh : 
AB_ Kính A'B' Mắt A"B” 
d7 Ox dị; d; Oạ d; 


: tgœo 


141 


B. CÂU 
Câu 279 


HỎI TRẮC NGHIỆM 
: Chọn câu trả lời đúng. 
Ảnh của một vật trên phim trong máy ảnh bình thường là: 
A. Ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật. 
B. Ảnh thật, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật. 
C. Ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật. 
D. Cả B và C đều đúng. 


Câu 280: Hãy ghép các phần a), b), c), d) với phần 1, 2, 3, 4 tương ứng để 


được các phát biểu có nội dung đúng. 


a. Nếu dùng thấu kính hội tụ | 1. không ghi được ảnh của vật 


có tiêu cự lớn (f > 20 em) làm cần chụp. 

vật kính của máy ảnh thì 2. không tạo được ảnh thật 
b. Nếu buồng tối của máy ảnh của vật trên phim. 

không kín thì 3. phim bị hư, không ghi được 
c Nếu máy ảnh không lắp ảnh của vật. 

phim thì 4. máy ảnh rất công kênh. 
d. Nếu dùng thấu kính phân 

kì làm vật kính của. máy 

ảnh thì 


Câu 281: Chọn câu trả lời đúng. 


Câu 282: 


142 


Gọi f = OF = khoảng cách từ quang tâm O của vật kính của máy 
ảnh tới tiêu điểm chính F của nó. Để chụp được ảnh của một vật 
trên phim, ta phải đặt vật cách vật kính một khoảng d sao cho: 


A.d<f B.d=f 
G.f<d<2f D.d>2f 
Chọn câu trả lời đúng. 


Trong máy ảnh: 

A. Vật kính của máy ảr.h là thấu kính hội tụ. 

B. Ảnh của một vật cần chụp hiện trên phim. 

C. Ảnh của vật trên phim là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật. 
D. Cả A, B, C đều đúng. 


Câu 283: 


Câu 284: 


Câu 285: 


'A. 0,8 em 


Chọn câu trả lời đúng. 

Người ta dùng máy ảnh để chụp ảnh một bức tranh cao 0,5 m 
và đặt cách máy 1,5 m. Người ta thu được ảnh trên phim cao 
2,4 cm. Khoảng cách từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh.: 

B. 7,2 cm 

Œ.0,8m D. 7,2m 
Chọn câu trả lời đúng. 


Một vật AB đặt trước một máy ảnh và cách vật kính của máy 
3,6 m. Ta thu được một ảnh trên phim cao 2,5 em và cách vật 
kính 12 em. Chiểu cao của vật AB là: 


A. 7,5 mm 
C. 75 cm 


B. 7,5 em 
D. 7,5m 


Hãy ghép một phần a), b), c), d) với một phần tương ứng của 1, 
2,3, 4 để thành câu so sánh: 


a. Thấu kính thường làm | 1. còn thể thủy tinh có tiêu 


bằng thủy tính 

b. Mỗi thấu kính có tiêu cự 
luôn không đổi 

c Các thấu kính khác 
nhau có tiêu cự có thể 
khác nhau 

d.Để hứng được ảnh thật 
cho bởi thấu kính ta di 
chuyển màn ảnh đặt 
phía sau thấu kính 


Câu 286: Chọn câu trả lời đúng. 
Về mặt quang học: 
Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thủy tỉnh và 


A. 


màng iưới mắt. 


. còn thể thủy tỉnh được 


. còn thể thủy tỉnh có tiêu 


. còn để ảnh hiện rõ trên 


cự thay đổi được. 


cấu tạo bằng chất trong 
suốt và mềm. 


cự cỡ 2 cm. 


màng lưới mắt luôn cố 
định, mắt phải điều tiết 
để thay đổi tiêu cự của 
thể thủy tinh. 


Thể thủy tỉnh và màng lưới mắt tương tự như vật kính và 


phim trong máy ảnh. 


143 


C. Ảnh của vật trên màng lưới mắt là ảnh thật, ngược chiều và 


D. 


nhỏ hơn vật. 
Cả A, B, C đều đúng. 


Câu 287: Chọn câu trả lời đúng. 
Đặc điểm cấu tạo của mắt: 


A. 
B. 


,&: 


D. 


Thể thủy tỉnh là một thấu kính phân kì. 

Tiêu cự của thể thủy tỉnh không thay đổi được. 

Khoảng cách từ thể thủy tỉnh đến màng lưới mắt không 
thay đổi. 

Màng lưới mắt đóng vai trò vật kính của máy ảnh. 


Câu 288: Chọn câu trả lời đúng. = 
Khi nhìn lâu một vật mà muốn đỡ mỏi mắt người ta thường để 
vật ở: 


Câu 289: 


144 


A. 


B. 
G. 


D. 


Điểm cực cận Cc. 
Điểm cực viễn Cy. 
Trong khoảng thấy rõ của mắt từ cực cận Cc đến cực viễn Cự. 


Ngoài khoảng cực viễn của mắt. 


Hằng quan sát một cây thẳng đứng cao 12 m cách chỗ Hằng 
đứng 25 m. Biết màng lưới mắt của Hằng cách thể thủy tinh 1,5 
em. Chiều cao ảnh của cây trên màng lưới mắt Hằng là: 


A. 3,125 mm B. 3,125 cm 
C. 7,2 mm D.7,2 cm. 
Câu 290: Chọn câu trả lời đúng. 

Một người mắt cận: 


A. 


Khi đọc sách có xu hướng đưa sách ra xa mắt hơn người mắt 
thường. 

Khi ngồi học tryng lớp, để nhìn chữ viết trên bảng cho rõ, 
người đó phải ngồi ở cuối lớp. 

Khi ngồi học trong lớp, để nhìn chữ viết trên bảng cho rõ, 
người đó phải ngồi ở các bàn đầu. 


. Khi đi ra đường, để thấy rõ và tránh xe cộ người đó phải 


đeo thấu kính hội tụ. 


Câu 291: Chọn câu trả lời đúng. 


Biết tiêu cự của kính cận bằng khoảng cách từ mắt đến điểm 
cực viễn của mắt. Thấu kính nào trong số các thấu kính sau có 
thể làm kính cận? 


A. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 5 em. 

B. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 50 cm. 
C. Thấu kính phân kì có tiêu cự 5 crn. 
D. Thấu kính phân kì có tiêu cự 50 em. 


Câu 292: Chọn câu trả lời đúng. 


Câu 293: 


Câu 294: 


Khi điều tiết để quan sát vật ở các khoảng cách khác nhau, thể 

thủy tinh của mắt có: 

A. Tiêu cự nhỏ nhất khi vật nằm ở điểm cực viễn Cv. 

B. Tiêu cự nhỏ nhất khi vật nằm ở điểm cực cận Cc. 

C. Tiêu cự lớn nhất khi vật nằm ở điểm cực cận Cc. 

D. Ảnh của vật cần quan sát qua thể thủy tinh hiện trên màng 
lưới mắt là ảnh thật, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Một người bị cân thị thường xuyên phải đeo một thấu kính 

phân kì: 

A. Khi người đó bỏ kính ra ta thấy mắt người đó nhỏ hơn khi 
đeo kính. 


B. Khi người đó bỏ kính ra ta thấy mắt người đó to hơn khi 
đeo kính. 


C. Khi người đó đeo kính vào ta quan sát được ảnh của mắt là 
ảnh ảo lớn hơn vật. 


D. Khi người đó đeo kính vào ta quan sát được ảnh của mắt là 
ảnh thật nhỏ hơn vật. 


Chọn câu trả lời sai. 


Một người cận thị có điểm cực cận cách mắt 15 cm và phải đeo 
kính có tiêu cự 50 cm. Khi không đeo kính người đó nhìn rõ vật: 


A. Gần nhất cách mắt 15 cm 
B. Xa nhất cách mắt 50 cm. 


145 


Câu 296: 


C. 


Cách mắt trong khoảng từ 15 em đến 50 em. 


D. Gần nhất cách mắt 50 em. 
Câu 295: Chọn câu trả lời đúng. 


Trong y tế, để kiểm tra thị lực của bệnh nhân, nhân viên y tế 
thường: 


A. 
B. 


C. 


D. 


Dùng bảng thử thị lực. 

Để kiểm tra điểm cực cận thì cho đọc hàng chữ trên bảng 
thử thị lực được đặt cách mắt > 5 m. 

Để kiểm tra điểm cực viễn thì cho đọc hàng chữ trên bảng 
thử thị lực được đặt cách mắt < 5 m. 

Cả A, B, C đều đúng. 


Hãy ghép mỗi phần a), b), e), d) với các phần tương ứng 1, 2, 3, 
4 để được câu có nội dung đúng. 


a. 


b. 


e. 


đ. 


.Mắt của ông ấy là 
mắt lão. 


Ông Đông khi đi đường thì phải 
đeo kính, nhưng khi đọc sách 
không cần đeo kính. 

Ông Tây khi đọc sách thì phải đeo 
kính, nhưng khi đi đường không 
phải đeo kính. 

Ông Nam khi đọc sách hay khi đi 
đường đều không phải đeo kính. 


Ông Bắc khi đọc sách cũng như khi 
đi đường đều đeo cùng một kính. 


.Mắt của ông ấy là 
mắt cận. 

.Mắất của ống ấy là 
mắt tốt. 

.Kính của ông ấy là 
kính mát dùng để 
che nắng và che bụi. 


Câu 297: Chọn câu trả lời đúng. 
Một người mắt lão: 


146 


A. 


O 


Khi đọc sách có xu hướng đưa sách ra xa mắt hơn người mắt 
thường. 


. Khi đọc sách người đó phải đeo thấu kính phân kì. 
. Khi nhìn các vật ở xa người đó phải đeo thấu kính hội tụ. 
. Khi đi ra đường để thấy rõ và tránh xe cộ người đó phải đeo 


thấu kính phân kì. 


Câu 298: Chọn câu trả lời đúng. 


Một người mắt thường lúc về già (mắt lão) chỉ nhìn rõ vật đặt 
trong khoảng cách mắt từ 40 cm đến rất xa. 


A. 
B. 
É, 


D. 


Khi đọc sách người đó không cần đeo kính. 

Khi đọc sách người đó phải đeo thấu kính hội tụ. 
Khi đi đường người đó không cần đeo kính. 

Cả B và C đều đúng. 


Câu 299: Ba người đi thử mắt kết quả cho thấy: 


e. 


D. 


Người thứ nhất nhìn rõ các vật từ rất xa đến khoảng cách 
mắt 25 cm. 

Người thứ hai nhìn thấy rõ vật từ rất xa đến khoảng cách 
mắt 50 em. 

Người thứ ba nhìn thấy rõ vật từ khoảng cách mắt 50 cm 
trở lại. 


Hãy chọn phương án đúng: 


. Người thứ nhất mắt cận, người thứ hai mắt thường, người 


thứ ba mắt lão. 


. Người thứ nhất mắt thường, người thứ hai mắt cận, người 


thứ ba mắt lão. 

Người thứ nhất mắt thường, người thứ hai mắt lão, người thứ 
ba mắt cận. 

Người thứ nhất mắt lão, người thứ hai mắt cận, người thứ ba 
mặt thường. 


Câu 300: Chọn câu trả lời đúng. 


Kính lúp được dùng để quan sát: 


A. Trận đá bóng trên sân vận động. 
B. Bề mặt của Mặt trăng. 
C. Các chi tiết máy của đồng hồ đeo tay. 
D. Kích thước của nguyên tử. 
Câu 301: Chọn câu trả lời đúng. 
Kính lúp là: 
A. Thấu kính hội tụ có tiêu cự > 40 cm. 


147 


B. Thấu kính phân kì có tiêu cự > 40 em. 
C. Thâầu kính hội tụ có tiêu cự < 10 cm. 
D. Thấu kính phân kì có tiêu cự < 10 em 
C¿£ u 302: Chọn câu trả lời đúng. 
Khi quan sát một vật qua một kính lúp, ta quan sát được: 
A. Trực tiếp vật. 
B. Ảnh thật của vật có kích thước nhỏ hơn vật. 
C. Ảnh ảo của vật có kích thước lớn hơn vật. 
D. Ảnh thật của vật có kích thước lớn hơn vật. 
Câu 303: Chọn câu trả lời sai. 
Quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp, ta sẽ thấy: 
A. Ảnh cùng chiều vật. 
B. Ảnh lớn hơn vật. 
C. Ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật. 
D. Ảnh ảo. 
Câu 304: Chọn câu trả lời đúng. 
Dùng kính lúp có độ bội giác 4x và 5x để quan sát cùng một vật 
với cùng một điều kiện thì: 
A. Trường hợp kính 4x có ảnh lớn hơn trường hợp ðx. 
B. Trường hợp kính 4x có ảnh nhỏ hơn trường hợp 5x. 
C. Kính 4x có tiêu cự nhỏ hơn kính 5x. 
D._ Cả Bvà CC đều đúng. 
Câu 305: Chọn câu trả lời sai. 


Một người dùng một kính lúp có tiêu cự 10 em để quan sát một 
vật nhỏ. Vật cách kính 5 cm. 


A. _ Ảnh qua kính là ảnh thật. 
B. Ảnh qua kính là ảnh ảo. 
C. Ảnh cách kính 10 em. 
D. Số phéng đại ảnh k = 2. 
Câu306: Hãy ghép một phần a, b, c, d với một phần thích hợp 1, 2, 3, 4 
để được một câu phù hợp: 


148 


a. Vật kinh của một 1. thấu kính hội tụ có tiêu cự có 

máy ảnh là một thể thay đổi được. 

b, Kính lão là một 9. thấu kính phân kì. 

c. Kính cận là một 3. thấu kính hội tụ để tạo một 
ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn 
vật. 

d.Thể thủy tỉnh là 4. thấu kính hội tụ để tạo một 

một ảnh thật, ngược chiều và nhỏ 
hơn vật. 


149 


Phần II 
ÁNH SÁNG TRẮNG - ÁNH SÁNG MÀU 
SỰ PHÂN TÍCH VÀ SỰ TRỘN ÁNH SÁNG 


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 


1. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu 
» Các nguồn phát ánh sáng trắng: 
— Mặt trời là nguồn phát ánh sáng trắng rất mạnh. 
— Đèn pha ôtô, đèn hồ quang, đèn pin... 
" Nguồn phát ánh sảng màu: 
- Các đèn LED phát ánh sáng màu: đỏ, vàng, xanh... 
- Bút laze phát ánh sáng đỏ. 
_- Các đèn ống dùng trong quảng cáo phát ra ánh sáng nhiều 
màu sắc như đỏ, vàng, tím ... 
¿. Tạo ánh sáng màu bằng tấm lọc màu 
- Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu gì thì ta 
thu được ánh sáng cùng màu tấm lọc đó. 
- Chiếu một chùm ánh sáng màu qua một tấm lọc cùng màu thì 
ta thu được ánh sáng vẫn có màu đó. 
- Chiếu một chùm ánh sáng màu qua một tấm lọc khác màu thì 
ta thu được ánh sáng không có màu đó. 
- Tấm lọc màu nào thì sẽ ít hấp thu ánh sáng màu đó, nhưng 
hấp thu nhiều ánh sáng màu khác. 
3. Phân tích một chùm ánh sáng trắng bằng lăng kính 
Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua một lăng kính ta quan sát 
được chùm tia ló qua lăng kính là một dải màu sắc 5iến thiên 
liên tục từ đỏ đến tím (màu cầu vồng). 


4. Phân tích một chùm ánh sáng trắng bằng sự phản xạ trên 
đĩa CD 


Chiếu một chùm ánh sáng trắng tới mặt ghi của một đĩa CD ta 
quan sát được chùm tia phản xạ trên mặt ghi là một dải màu sắc 
biến thiên liên tục từ đồ đến tím (màu cầu vồng). 


150 


5. Cấu tạo của chùm ánh sáng trắng 


Chùm ánh sáng trắng là chùm ánh sáng có nhiều thành phần, 
chứa nhiều chùm sáng có nhiều màu sắc khác nhau, trong đó có 
bảy màu chính: đỏ, đa cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. 


6. Sự trộn các ánh sáng màu 


- Có thể trộn hai hay nhiều ánh sáng màu với nhau để được màu 
khác hẳn. 


— Ba màu đỏ, lục, lam là ba màu cơ bản: 


Lam Datrời Lục Đỏ 


Vàng Lục Đỏ Tìm Lam Tím Lam Trắng Da trời 
Hình 11.1. 


* Nếu trộn hai trong số ba màu cơ bản với cùng một cường độ thì 
ta thu được các màu vàng, tím, xanh da trời. Hình 11.1. 


“ Nếu trộn ba màu cơ bản với cùng cường độ ta thu được màu 
trắng. Hình 11.1. ` 


" Nếu trộn ba màu cơ bản với nhau theo tỉ lệ cường độ thích hợp 
thì ta có thể thu được đủ các màu trong tự nhiên. 


* Trộn các ánh sáng có màu từ đỏ đến tím với nhau cũng thu được 
ánh sáng trắng. 


— Ứng với một màu ánh sáng cũng có thể có nhiều loại. 
Ví dụ: ánh sáng đỏ: đỏ đậm, đỏ tươi, đỏ lạt... 


B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
Câu 307: Chọn câu trả lời đúng. 


Câu 308: 


Dụng cụ có thể phân tích một chùm ánh sáng thành các chùm 
ánh sáng màu khác nhau: 


A. Lăng kính. B. Đĩa CD. 

C. Tấm lọc màu. D. Cả A và B đều đúng. 
Chọn câu trả lời đúng. 

Nguồn sáng không phát ra ánh sáng trắng là: 

A. Đèn ống thông thường. 

B. Đèn pin. 

C. Ngôi sao 

D. Đèn LED 


Câu 309: Hãy ghép mỗi phần ở cột 1 với một phần thích hợp ở cột 2 để 


được các câu có nội dung đúng. 


Cột 1 Cột 2 | 


1. Bút laze khi hoạt động thì có thể phát ra |a. Trắng 
ánh sáng màu b Xanh 
2. Chiếu ánh sáng trắng qua một tấm kính Đồ 
màu xanh, ta thu được ánh sáng màu 
d._ Vàng 


3. Ánh sáng do đèn pha ôtô phát ra là ánh 
sáng màu 

4. Có thể tạo ra ánh sáng vàng bằng cách 

chiếu chùm ánh sáng trắng qua một 

kính lọc màu 


Câu 310: Chọn câu trả lời đúng. 


Để phân tích một chùm ánh sáng trắng ta có thể làm cách sau: 
A. Chiếu một chùm ánh sáng trắng vào một gương phẳng. 

B. Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua một tấm thủy tỉnh mỏng. 
C. Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua một lăng kính. 

D. Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua môt thấu kír.h phân kì. 


Câu 311: 


Câu 312: 


Câu 313: 


Câu 314: 


Chọn câu trả lời đúng. 

Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua một làng kính, ta thấy 

chùm tia ló ra l:hỏi lăng kính có màu: 

A. Tràng 

B. Đỏ 

C. Cầu vồng thành dải liên tục từ đỏ đến tim. 

D. Đen. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Nhìn vào váng dầu, mỡ hay bong bóng xà phòng... ở ngoài trời 

ta có thể thấy những màu: 

A. Trắng 

B. Đó, tím, vàng. 

C. Cầu vồng thành dải liên tục từ đỏ đến tím. 

D., Không màu. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Để trộn các ánh sáng màu ta có thể làm cách sau: 

A. Chiếu một chùm ánh sáng lục vào một tấm bìa màu tím. 

B. Chiếu một chùm ánh sáng lục qua một kính lọc màu tím. 

C. Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua một kính lọc màu lục, 
rồi sau đó qua kính lọc màu tím. 

D. Chiếu một chùm sáng lục và một chùm sáng tím vào một tờ 
giấy trắng. ì 

Hãy ghép một phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để được 

một câu có nội dung đúng. 


. Phân tích một chùm sáng là | 1. ta có thể được chùm ánh sáng 
. Trộn hai chùm sáng màu màu lục. 
với nhau là 2. chiếu chùm ánh sáng cẩn 


. Có nhiều cách phân tích 


. Nếu trộn chùm sáng màu 


phân tích qua một lăng kính 
hay chiếu chùm ánh sáng vào 
mặt ghi của đĩa CD. 

3. tìm cách tách từ chùm sáng 
đó ra những chùm sáng màu 
khác nhau. 


4. cho hai chùm sáng đó gặp nhau. 


một chùm sáng như: 


vàng với chùm ánh sáng 
màu lam một cách thích 
hợp thì 


153 


Câu 315: 


Câu 316: 


Câu 317: 


Câu 318: 


Câu 319: 


154 


Chọn câu trả lời đúng. 


Chiếu một chùm ánh sáng trắng lên bề mặt ghi của đĩa CD, ta 
quan sát được: 


A. Chùm sáng phản xạ có màu trắng. 
B. Chùm sáng phản xạ có màu đỏ. 


C. Chùm sáng phản xạ có màu câu vồng thành dải liên tục từ 
đỏ đến tím. 


D. Chùm sáng phản xạ có màu da trời. 
Chọn câu trả lời đúng. 


Dùng hai ánh sáng có màu sắc khác nhau trộn lại với nhau. 
Ánh sáng thu được: 


A. Có màu giống một trong hai màu ban đầu. 

B. Có màu hoàn toàn khác hai màu ban đầu. 

C. Có màu tùy thuộc vào tỉ lệ pha trộn hai màu ban đầu. 
D. Cả B và C đều đúng. 

Chọn câu trả lời đúng. 


Khi trộn ánh sáng màu đỏ với ánh sáng màu lam với cùng tỉ lệ 
về cường độ ta thu được ánh sáng màu: 

A. Tím B. Vàng 

C. Lục D. Xanh da trời 

Chọn câu trả lời đúng. 

Khi trộn ánh: sáng màu đỏ với ánh sáng màu lục với cùng tỉ lệ 
về cường độ ta thu được ánh sáng màu: 

A. Tím B. Vàng 

C. Lam D. Xanh da trời 

Chọn câu trả lời đúng. 


Khi trộn ánh sáng znàu lam với ánh sáng màu lục với cùng tỉ lệ 
về cường độ ta thu được ánh sáng màu: 


A. Tím B. Vàng 
C. Lục D. Xanh da trời 


Câu 320: 


Câu 321: 


Câu 323: 


Câu 325: 


Chọn câu trả lời đúng. 

Khi trộn ánh sáng màu đỏ với ánh sáng màu uàng ta thu được 
ánh sáng màu: 

A. Tím B. Da cam 

€. Lục D. Xanh da trời 

Chọn câu trả lời đúng. 

Khi trọn ánh sáng màu đỏ, ánh sáng máu lam và ánh sáng 
màu lực với cùng tí lệ ta thủ được ánh sáng màu: 

A. Tím B. Vàng 

G. Trắng D. Xanh da trời 


: Chọn câu trả lời đúng. 


Chiếu chùm ánh sáng trắng qua một kính lọc màu tím, chùm 
tia ló có màu: 


A. Đỏ B. Vàng 
Œ. Tím D. Không có chùm tia ló. 
Chọn câu trả lời đúng. 


thiếu chùm ánh sáng màu fím qua một kính lọc màu đó, chùm 
tia ló có màu: 


A., Đồ B. Vàng 
C. Tím D. Không có chùm tia ló. 


: Chọn câu trả lời đúng. 


Chiếu chùm ánh sáng màu lực qua một kính lọc øxờu lực, chùm 
tia ló có màu: 


A. Tím B. lam 
G. Lục ' D. Không có chùm tia ló. 
Chọn câu trả lời đúng. 


Chiếu chùm ánh sáng mờu uàng qua một kính lọc màu xơnh 
lam, chùm tia ló có màu: ; 


A. Đỏ B. Vàng 
G. Tím D. Không có chùm tìa ló. 


Phần IV 
MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG 
VÀ ÁNH SÁNG MÀU - CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG 


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 


1. Các vật có màu sắc khác nhau dưới ánh sáng mặt trời 
Dưới ánh sáng trắng khi nhìn thấy vật có màu nào thì sẽ có ánh 
sáng màu đó đi vào mắt người quan sát. 

2. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật 
Đối với các vật không tự phát sáng: 


Vật màu nào thì có khả năng tán xạ mạnh ánh sáng màu đó, 
nhưng tán xạ kém ánh sáng các màu khác. 


Vật màu trắng có khả năng tán xạ tất cả ánh sáng các màu. 


Vật màu đen không có khả năng tán xạ bất kì ánh sáng màu nào. 


3. Các tác dụng của ánh sáng 
* - Tác dụng nhiệt 


Ánh sáng chiếu vào các vật sẽ làm các vật bị nóng lên. Đó là 


tác dụng nhiệt của ánh sáng. 

Tác dụng nhiệt chứng tỏ ánh sáng có năng lượng và năng lượng 
của ánh sáng khi đó biến thành nhiệt năng. 

Ứng dụng của tác dụng nhiệt của ánh sáng: phơi khô, sấy khô, 
sưởi, đun nấu... 

Các vật màu tối (màu đen, màu tím..) có khả năng hấp thụ 
năng lượng của ánh sáng mạnh hơn các vật có màu sáng (màu 
trắng, màu hồng...) 


Tác dụng sinh học 

Ánh sáng có khả năng gây ra một số biến đổi ở sinh vật như: 
kích thích các quá trình quang hợp ở cây cối, hấp thu các 
vitamin, diệt khuẩn.. ở động vật. Đó là tác dụng sinh học của 
ánh sáng. 


156 


". Tác dụng quang điện 


— Các thiết bị điện như: pin quang điện, tế bào quang điện.. khi 


được chiếu sáng có thể biến năng lượng-của ánh sáng thành điện 
năng. Đó là tác dụng quang điện của ánh sáng. 


B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
Câu326: Chọn câu đúng. 
A. Tờ bìa đỏ để dưới ánh sáng nào cũng có màu đỏ. 
B. Tờ giấy trắng để dưới ánh sáng đỏ vẫn thấy trắng. 
€C. Mái tóc đen ở đâu cũng thấy là mái tóc đen. 
D. Hộp bút màu xanh để trong phòng tối vẫn thấy màu xanh. 
Câu 327: Chọn câu đúng. 
Phơi chiếc áo màu tím ngoài trời nắng ta thấy nó có màu: 
A. Đỏ B. Tím 
€, Xanh lục D. Đen 
Câu328: Chọn câu đúng. 
Chiếu một ánh sáng đỏ lên một tờ giấy trắng, ta thấy tờ giấy 
c€ó màu: 
A. Trắng 
B. Đỏ 
Œ. Đen 
D. Tùy theo cường độ ánh sáng đỏ chiếu vào. 
Câu329: Chọn câu đúng. 
Chiếu một ánh sáng đỏ lên một tờ giấy màu xanh lục, ta thấy 
tờ giấy có màu: 
A. Trắng 
B. Đỏ 
€. Đen 
D. Tùy theo cường độ ánh sáng đỏ chiếu vào. 
Câu330: Chọn câu đúng. 
Chiếu một chùm ánh sáng đỏ vào một tấm bảng đen, tấm 
bảng sẽ có màu: 
A. Đỏ sậm B. Đen 
C. Tím D. Lục 


157 


Câu 331: Chọn câu sai. 
'Ánh sáng có các tác dụng chủ yếu sau: 
A. Nhiệt B. Quang điện 
Œ. Sinh học D. Từ 
Câu 332: Chọn câu đúng. 
Vào mùa đông người ta thường mặc quần áo có: 
A. Màu trắng B. Màu đen 
Œ.Màu sẫm D. Cả B, C đều đúng 
Câu 333: Chọn câu đúng. 
Vào mùa hè người ta thường mặc quần áo có: 
A. Màu trắng B. Màu đen 
C. Màu sáng D. Cả A, C đều đúng 

Câu 334: Chọn câu đúng. 

Ta thường thấy xà cừ hay vỏ hến khi đưa ra ánh sáng mặt trời 

hay ánh sáng trắng thường có các màu sắc lấp lánh. Nguyên 

nhân là đo: 

A. Khả năng phản xạ các ánh sáng có màu sắc khác nhau theo 
các góc độ khác nhau của chúng. 

B. Chúng được nhuộm các màu khác nhau. 

C. Tác dụng sinh học của ánh sáng lên chúng. 

D. Tác dụng nhiệt của ánh sáng lên chúng. 

Câu 335: Hãy ghép mỗi câu a, b, c, d với một câu thích hợp 1, 2, 3, 4 

a. Ánh sáng mặt trời chiếu vào | . Ở đây ta thấy đông thời xảy 
màng lưới mắt sẽ gây ra ra tác dụng sinh học và tác 
cảm giác sáng. dụng nhiệt của ánh sáng. 

b. Ánh sáng mặt trời làm cho |2. Ở đây không thể tách riêng 
nước ở biển, hồ ao, sông tác dụng quang điện với tác 
ngòi... bay hơi lên cao tạo dụng nhiệt của ánh sáng 
thành mây. được. 

c. Ánh sáng mặt trời chiếu vào |3. Đó là tác dụng sinh học của 
bộ pin lắp trên các vệ tỉnh ánh sáng. 
vừa làm cho bộ pin phát |4. Điều này cho thấy vai trò 
điện, vừa làm nóng bộ pin. quan trọng của tác dụng 

d. Ánh sáng mặt trời chiếu vào nhiệt của ánh sáng. 
lá cây đồng thời gây ra 
hiện tượng quang hợp và 

|_ quá trình bay hơi nước. 


158 


CHỈ DẪN VÀ ĐÁP ÁN CHƯƠNG III - 


Câu 226: 


Câu 227: 


Câu 228: 


Câu 229: 


Câu 230: 


Câu 231: 


Câu 232: 
Câu 233: 


QUANG HỌC 


Phần I 
- HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG - THẤU KÍNH 


Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng câu trả lời sai là: Tia khúc 
xạ nằm trong mặt phẳng phân cách của hai môi trường. 

Đáp án: C 
Một tia sáng truyền từ không khí vào thủy tỉnh có góc khúc xạ 
r nhỏ hơn góc tới ¡. 

Đáp án: B 
Một tia sáng truyền từ nước ra ngoài không khí có góc khúc xạ 
r lớn hơn góc tới ï. 

Đáp án: AÁ 
Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng tia sáng bị gãy khúc ngay 
tại mặt phân cách giữa hai môi trường và truyền vào môi 
trường thứ hai. 

Đáp án: B 
Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng khi góc tới ¡ tăng thì góc 
khú› xạ r tăng. 

Đáp án: A 
Phát biểu đúng: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng sin góc 
khúc xạ r và sin góc tới ¡ tỉ lệ thuận với nhau. 

= Câu sai là D 

Đáp án: D 
a->5;b->3;c>1;d->2;e->4 
Phát biểu đúng: 
Một thấu kính hội tụ có thể có một mặt lôi và một mặt lõm thì 
mặt lôi có bán kính nhỏ hen. 

= Câu sai là 


Đáp án: D 


159 


Câu 234: 


Câu 235: 


Câu 236: 


Câu 237: 


Câu 238: 


Câu 239; 


160 


Phát biểu đúng: 
Một thấu kính phân kì có thể có một mặt lỏi và một mặt lõm 
thì mặt lõm có bán kính lớn hơn. 
= Câu sai là D 
Đáp án: C 
Phát biểu sai: 
Chùm tia sáng hội tụ qua thấu kính phân kì thì chùm tỉa ló 
luôn là chùm phân kì. Vì nếu chùm tới hội tụ tại tiêu điểm F 
của thấu kính phân kì thì chùm tia ló là chùm tia song song. 
Đáp án: D 
Phát biểu sai: 
Đối với thấu kính phân kì tia sáng tới song song với trục chính 
thì tia ló sẽ đi qua tiêu điểm ảnh chính E°. 
Vì khi đó tia ló sẽ không đi qua tiêu điểm ảnh chính F” mà chỉ 
có đường kéo dài qua tiêu điểm ảnh chính F'. 
Đáp án: B 
Phát biểu sai 
Đối với thấu kính hội tụ: 
Tia sáng tới có đường kéo dài qua tiêu điểm ảnh chính F" thì 
tia ló song song với trục chính. 
Đáp án: D 
Câu trả lời sai: 
Đối với thấu kính hội tụ: một vật đặt trong khoảng OF luôn 
cho: ảnh ngược chiều và nhỏ hơn vật. 
Đáp án: D 
Đối với thấu kính hội tụ: 
s Vật ảo luôn luôn cho ảnh thật cùng chiều nhỏ hơn vật. 
s_ Vật thật ở trong khoảng OF sẽ có ảnh ảo cùng chiều /ớn hơn vật. 


s Vật thật ở ngoài khoảng OF' có thể có dnh thật nhỏ hơn 
hoặc lớn hơn vật. 


= Tất cả A, B, C đều sai. 
Đáp án: D 


Câu 240: 


Câu 241: 


Câu 242: 


Câu 243: 


Câu 244: 


Câu 245: 


Câu 246: 


Câu 247: 


Câu 248: 


Câu 249: 


Một vật phẳng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu 
kính hội tụ và cách thấu kính một khoảng d = 2f. Ảnh A'P' của 
AB qua thấu kính là ảnh ngược chiều và bằng AB. 

Đáp án: B 
Đối với thấu kính hội tụ thì vật và ảnh di chuyển cùng chiều. 

Đáp án: B 
Một vật thật đặt ở ngoài tiêu cự của một thấu kính hội tụ bao 
giờ cũng có ảnh ngược chiều với vật. 

Đáp án: A 
Khi một vật thật ở cách mật thấu kính hội tụ một khoảng bằng 
tiêu cự của nó thì ảnh không được tạo thành. 

Đáp án: D 
8o với vật thật, ảnh thật của nó được tạo thành bởi một thấu 
kính bao giờ cũng ngược chiều. ` 

Đáp án: B 

So với vật thật, ảnh ảo của nó được tạo thành bởi một thấu 
kính bao giờ cũng cùng chiều 

Đáp án: A 
Ảnh của một vật thật được tạo bởi một thấu kính phân kì 
không bao giờ là ảnh thật. 

Đáp án: Á 


Hướng dẫn trả lời 
a>3;b>1;c>4;d>5;e>2 


Hướng dẫn trả lời 
a—=>2;b4;c>1;d—>8 
Một điểm sáng S đặt trên trục ———®—~®—————®—— 
chính của một thấu kính,tathu 3 3 O 
được ảnh §' như hình 3.1. O là 
quang tâm của thấu kính. Thấu 
kính trên là thấu kính phân kì. 


Hình 3.1 


Câu 250: 


Câu 251: 


Câu 252: 


Câu 253: 


Câu 254: 


162 


Một điểm sáng S đặt trên trục chính của một thấu kính, ta thu 
được ảnh 8” như hình 3.2. O là quang tâm của thấu kính. 


« Thấu kính trên là thấu kính hội tụ. ———®—®——————®— 


S' S 
»ø 6S là ảnh thật. kx 
= Câu sai: Thấu kính trên là thấu Hình 3.2 
kính phân kì _ 

Đáp án: B 
Một điểm sáng 8 đặt trên trục chính ————®———®—————®—— 
của một thấu kính, ta thu được ảnh S O S 
Š' như hình 3.3. O là quang tâm của 
thấu kính. Thấu kính trên là thấu Hình 3.3 


kính hội tụ. 

Đáp án: A 
Trong hình 3.4: xy là trục chính sẽ 
của một thấu kính. § là một 
điểm sáng. S' là ảnh của S qua 
thấu kính. S' là ảnh ảo. E3 


«»°' 


Hình 3.4 
Đáp án: B 

Trong hình 3.5: xy là trục chính 
của một thấu kính. § là một «S 
điểm sáng. S' là ảnh của S qua «»s 
thấu kính. x 
=ø S'là ảnh ảo. Hình 3.5 
= Thấu kính trên là thấu kính hội tụ. 


s Giao điểm của đường thẳng nối SS với xy là quang tâm O 
của thấu kính. 


= Câu sai là A. 


S Đáp án: A 
S° 
Trong hình 3.6 : xy là trục 
chính của một thấu kính. § là 
một điểm sáng. S' là ảnh của S = k 
qua thấu kính. «» 


Hình 3.6 


Câu 25S: 


Câu 256: 


Câu 257: 


Câu 258: 


.® S 'là ảnh thật. 
s Thấu kính trên là thấu kính hội tụ. 


»« Giao điểm của đường thẳng nối SS' với xy là quang tâm O 
của thấu kính. 


= Câu sai là B. 


Đáp án: B 


Một vật AB đặt vuông góc 
với trục chính của một 
thấu kính, cho ảnh AB" 
như hình 3.7. Khi đó thấu O A" 
kính là thấu kính hội tụ. B' 


Hình 3.7 
Đáp án: A 


Một vật AB đặt vuông góc 
với trục chính của một thấu 


kính, cho ảnh A'B' như hình Ñ : 
3.8. Khi đó: A 
H Ð B B' 
" Thấu kính là thấu kính ~ 
phân kì. O 
= AB là ảnh ảo. Hình 3.8 


Đáp án: D 
Một vật AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính, 
cho ảnh A'B` như hình 3.9. Khi đó: 
» Thấu kính là thấu A' 


kính hội tụ. A 
s" AB là ảnh ảo. B' B 
= Câu sai là B. O 
Hình 3.9 


Đắp án: B 
Thấu kính phân kì. 
Đáp án: B 


163 


Câu 259: 


Câu 260: 


Câu 261: 


Câu 262: 


Câu 263: 


164 


Một vật nằm trên trục chính của một thấu kính hột tụ và ở rất 
xa thấu kính, ảnh của nó qua thấu kính là ảnh ngược chiều vạt 
và cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự. 


Đáp án: C 
Một vât nằm trân trục chính của một thấu kính phân kì và ở 


rất xa thấu kính, ảnh của nó qua thấu kính cùng chiểu vật và 
cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự. 


Đáp án: D 
Ta có sơ đồ tạo ảnh: 


Từ hình 3.11 ‡a só: tia tới qua quang tâm O cho tia ló truyền thẳng 
= A vú A' nằm trên cùng đường thẳng qua O => A ABO ~ AATBEO. 
Suy :a: - 

OB_ AB 2 _ 1 

OB AB 4 2 

= BQO = 2 8O = 2. 10 = 20 cm ` 
Màn cách thấu kính một khoảng: Hình 3.11 — 


B'O = 20 cm 


Đáp án: A 
Ảnh đối xứng với vật qua quang tâm O thì kích thước vật bằng 
kích thước ảnh: 
AB=AB=5cm 
Đáp án: C 
Từ hình 3.12 ta có 
ảnh A' là ảnh ảo 


và là đường trung 
bình của A ABO. 


Do đó: : bị 
A = ^Ö ~ 2 em 


Đáp án: B 


Câu2é4: Trong thấu kính hội tụ, nếu kích thước ảnh nhỏ hơn vật thì đó 
phải là ảnh thật. 
Đáp án: A 
Câu26§: Trong thấu kính hội tụ, nếu kích thước ảnh lớn hơn kích thước 
vật thì ảnh đó có thể là ảnh thật hay ảo. 
Đáp án. C 
Câu 266: Một nguồn sáng điểm S nằm trên trục chính của một thấu kinh 
phân kì. Anh 8' của nó qua thấu kính luôn là ảnh ảo và nằm 
trên trục chính. 
Đáp án: D 
Câu267: Một vật AB đặt trước một thấu kính hội tụ. Ảnh A'Bcủa AB được 
xác định như cách vẽ trên hình 3.13 cả trường hợp (1) và (4). 


Hình 3.13 


Đáp án: D 
Câu 268: Để tập trung năng lượng của ánh sáng mặt trời ta có thể dùng 
dụng cụ quang học là thấu kính hội tụ hoặc gươz‹; cầu lõm. 
Đáp án: C 
Câu 269: Để tạo ảnh A'B' của một vật AB cùr:z chiều với vật và bằng vật 
ta có thể dùng gương phẳng. 
x Đáp án: D 
Câu270: Để tạo ảnh A'B' của một vật AB cùng chiểu với vật và lớn hơn 
vật ta có thể dùng thấu kính hội tụ hoặc gương cầu lõm. 
Đáp án: C 
Câu27I: Bán kính mặt câu lỗi nhỏ hơn mặt cầu lõm = Thấu kính trên là 
thấu kính hội tụ. Mặt khác, ảnh A'B'có kích thước A'B' = Ề AB. 


= AP' là ảnh thật. 
Đáp án: B 


165 


Câu 272: 


Câu 273: 


Câu 274: 


Câu 275: 


Câu 276: 


Câu 277: 


Câu 278: 


166 


Bán kính mặt cầu lỗi lớn hơn mặt cầu lồm = Thấu kính trên là 
thấu kính phân kì . Mặt khác AB là vật thật  A'B' là ảnh ảo. 
Đáp án: D 
Một thấu kính có một mặt phẳng và một mặt cong là mặt cầu 
lõm = Thấu kính trên là thấu kính phân kì. Mặt khác, AB là 
vật thật = AE" là ảnh ảo. 
Đáp án: C 
Một thấu kính có một mặt phẳng và một mặt cong là mặt cầu 
lôi = Thấu kính trên là thấu kính hội tụ. Mặt khác, ảnh A'B'có 
kích thước A'P' lớn gấp hai lần AB = A'B' có thể là ảnh thật 
hay ảnh ảo. 
Đáp án: A 
Trong phương pháp đo tiêu cự của một thấu kính hội tụ, vật và 
màn ảnh luôn được giữ đối xứng nhau qua thấu kính. Khi ánh 
của vật rõ nét trên màn, ta có: 
d+đ=4f 
Đáp án: C 
Ảnh ảo của một vật được tạo bởi thấu kính hội tụ và được tạo 
bởi thấu kính phân kì giống nhau ở chỗ đều cùng chiều với vật. 
Đáp án: B 
Ảnh ảo của cùng một vật được tạo bởi thấu kính hội tụ và được 
tạo bởi thấu kính phân kì khác nhau ớ chỗ ảnh tạo bởi thấu 
kính hội tụ sẽ lớn hơn ảnh tạo bởi thấu kính phân kì. 
Đáp án: A 
Sự khác nhau giữa thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì là: 
" Thấu kính hội tụ là thấu kính rìa mỏng; còn thấu kính phân 
kì là thấu kính rìa dày. 
=_ Chùm tia tới song song với trục chính qua thấu kính hội tụ 
cho chùm tia ló hội tụ tại tiêu điểm ảnh F”; còn qua thấu 
kính phân kì cho chùm tỉa ló có đường kéo dài gặp nhau tại 
tiêu điểm ảnh F'. 


“ Ảnh của một vật đặt trước thấu kính qua thấu kính hội tụ 
có thể là ảnh thật hay ảnh ảo; còn qua thấu kính phân kì 
luôn là ảnh ảo. 


= Cả A, B, C đều đúng. 
Đáp án: D 


Phần II 
MÁY ẢNH - MẮT - KÍNH LÚP 


Câu 279: Ảnh của một vật trên phim trong máy ảnh bình thường là ảnh 
thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật. 
Đáp án: A 
Câu 280: 
Hướng dẫn trả lời 
a) — 4; b) >3 ; e) —> 1 ; đ) —> 2 
Câu28I: Vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ và ảnh chụp của vật 
trên phim là ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật — Vật 
cần chụp phải đặt cách vật kính máy ảnh khoảng cách d > 2f. 
Đáp án: D 
Câu282: Trong máy ảnh: 
= Vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ. 
“ Ảnh của một vật cần chụp hiện trên phim. 
s Ảnh của vật trên phim là ảnh thật, ngược chiểu và nhỏ hơn vật. 
Đáp án: D 
Câu 283: 
Tóm tắt Hướng dẫn giải Ă 
AB=0m Vẽ tia sáng tới phát ra từ đỉnh bức ÿranh 
=50cem quang tâm O của GIẾT cử 
OB = 15m vật kính cho tia ló KT = 
= 150 em Am 
ATB' = 2/4 em. Hình 3.14. 


` 167 


truyền thẳng cho ảnh A' của A trên phim = A và A' 
nằm trên cùng đường thẳng qua O. 
Từ hình 3.14 = A ABO ~ AA'EO. 
Do đó: 
AB _OB 
AE “0E 
Khoảng cách từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh là: 
=0OB*>= A® op- 2 1sọ = 7,2 cm 


AB 50 
Đáp án: B 
Câu 284: 
Tóm tắt Hướng dẫn giải 
OB =3,6m Tương tự câu 56. Từ hình 3.15 --ˆ A 
= 360 em 
A'B' = 2,5 cm í 
OB' =12cm BỊ. 
A# 
Hình 3.15. 
= TẺ nổ ao 
OB' 12 
= AB = 7õ cm = 0,7ð m 
Đáp án: C 
Câu 285: 


Hướng dẫn trả lời 
a) — 2; b) —> 1; e) > 3 d) > 4 
Câu 286: Về mặt quang học: 


s Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thủy tỉnh và 
màng lưới mắt. 


« Thể thủy tỉnh và màng lưới mắt tương tự như vật kính và 
phim trong máy ảnh. 


s Ảnh của vật trên màng lưới mắt là ảnh thật, ngược chiều 
và nhỏ hơn vật. 


Đáp án: D 
168 


Câu 287: 


Câu 288: 


Câu 289; 


Tóm tắt 
AB = 12m = 120 cm 
OA = 25 m = 250 cm 


Đặc điểm cấu tạo của mắt là khoảng cách từ thể thủy tỉnh đến 
màng lưới mắt không thay đổi. 

Đáp án: C 
Khi nhìn lâu một vật mà muốn đỡ mỏi mắt người ta thường để 
vật ở điểm cực viễn Cy. 


Đáp án: B 


OA' = 1, em 
§8'<? 
Màng lưới 
Hình 3.16. 
Từ hình 3.16. ta có: 
A ABO ~ A ABO 
AB AO 
=> ——=_—— 
AB AO 
Chiểu cao của ảnh của cây trong màng lưới mắt 
Hằng là: 
A'= Lễ AB= -“Š tạo = 0,72 cm = 7,2mm 
AO 250 
Đáp án: C 
Câu290: Một người mắt cận khi người học trong lớp, để nhìn chữ viết 


Câu 291: 


trên bảng cho rõ, người đó phải ngồi ở các bàn đầu. 

Đáp án: C 
Người mắt cậu: là người không nhìn được các vật ở xa, chỉ nhìn 
được các vật ở gần nhất cách mắt OC, và có điểm cực viễn 
OCŒc < OCy < z. Trong đó OC, trong khoảng từ 10 em đến 15 
cm. Khi nhìn các vật ở xa, ảnh của vật qua thể thủy tỉnh nằm 
trước màng lưới mắt. Để ảnh hiện đúng ở màng lưới thì người 
đó phải đeo thấu kính phân kì có tiêu cự lớn hơn OCc. 

Đáp án: D 


169 


Câu 292: 


Câu 293: 


Câu 294: 


Câu 295: 


Câu 296: 


Câu 297; 


Câu 298: 


170 


Khi điều tiết để quan sát vật ở các khoảng cách khác nhau, thể 
thủy tỉnh của mắt có tiêu cự nhỏ nhất khi vật nằm ở điểm cực 
cận Cc. 

Đáp án: B 
Một người bị cận thị thường xuyên phải đeo một thấu kính 
phân kì. Ta luôn nhìn thấy ảnh của mắt người đó qua kính. Đó 
là ảnh ảo và nhỏ hơn mắt thật. 


Khi người đó bỏ kính ra, ta nhìn được trực tiếp mắt người đó. 
Do đó, khi người đó bỏ kính ra ta thấy mắt người đó to hơn khi 
đeo kính. 


Đáp án: B 
Tiêu cự của kính cận bằng khoảng cách từ mắt đến điểm cực 
viễn của mắt đó. Vậy khi không đeo kính người đó nhìn rõ vật: 


s Gần nhất cách mắt bằng khoảng cực cận: d„¡ạ = OCc = 15 em. 
" Xa nhất cách mắt bằng tiêu cự của kính: 
đmạy = OOy = f= 50 cm 
" Cách mắt trong khoảng từ 15 cm đến 50 cm. 
= Câu sai là D 
Đáp án: D 
Trong y tế, để kiểm tra thị lực của bệnh nhân, nhân viên y tế 
thường dùng bảng thử thị lực. 
Đáp án: A 


Hướng dẫn trả lời 
a->4; b>1l;c->3;d->2 


Một người mắt lão khi đọc sách có xu hướng đưa sách ra xa mắt 
hơn người mắt thường. 


Đáp án: A 
s Khi đọc sách người đó phải đeo thấu kính hội tụ. 
e Khi đi đường người đó không cần đeo kính. 

Đáp án: D 


Câu 299: 


Câu 300: 


Câu 301: 


Câu 302: 


Câu 303: 


Câu 304: 


Câu305: 


Phương án đúng: người thứ nhất mắt thường, người thứ hai mắt 
lão, người thứ ba mắt cận. 


Đáp án: C 
Kính lúp được dùng để quan sát các vật nhỏ mà mắt thường 
khó nhìn thấy như các chi tiết máy của đồng hồ đeo tay, chỉ 
tiết trong bản đồ thành phố, con kiến... 

Đáp án: C 
Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự < 10 cm. 

Đáp án: C 
Khi quan sát một vật qua một kính lúp, ta quan sát được ảnh 
ảo của vật có kích thước lớn hơn vật. 

Đáp án: C 

Quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp, ta sẽ thấy: 

« Ảnh cùng chiều vật. 
»_ Ảnh lớn hơn vật. 
« Ảnh ảo. 
= Câu sai là C 

Đáp án: C 
Dùng kính lúp có độ bội giác 4x và 5x để quan sát cùng một vật 
với cùng một điều kiện thì trường hợp kính 4x có ảnh nhỏ hơn 
trường hợp ðx. 

Đáp án : B 
Dựng ảnh: hình 8.17. f 


Kính lúp 


Hình 3.17. 


171 


Câu 306: 


Câu 307: 


Câu 308: 


Câu 309; 


Câu 310: 


172 


Ảnh qua kính là ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật. 
Vì OF = 10 cm, OA = 5 cm = AB là đường trung bình của AOA'. 
Do đó: ảnh A'B' cách kính là: 

OA' = 2 OA = 10 cm 


Số phóng đại ảnh là: ke 


= Câu sai là A 


Đáp án : A 


Hướng dẫn trả lời 


a. >4; b. -> 3;c. > 2; d. >1 


Phần II 
ÁNH SÁNG TRẮNG - ÁNH SÁNG MÀU 
SỰ PHÂN TÍCH VÀ SỰ TRỘN ÁNH SÁNG 


Lăng kính và đĩa CD có thể phân tích một chùm ánh sáng 
thành các chùm ánh sáng màu khác nhau. Nhưng tấm lọc màu 
thì hấp thụ hết các màu khác, chỉ cho ánh sáng màu có màu 
của tấm lọc truyền qua. 


Đáp án: D 
Nguồn sáng không phát ra ánh sáng trắng là đèn LED. 
Đáp án: D 


Hướng dẫn trả lời 
1c; 2b ; 3a ; 4d. 


Để phân tích một chùm ánh sáng trắng ta có thể làm cách sau: 
chiếu một chùm ánh sáng trắng qua một lăng kính. 


Đáp án: C 


Câu 311: 


Câu 312: 


Câu 313: 


Câu 314: 


Câu 315: 


Câu 316; 


Câu 317: 


Câu 318: 


Câu 319: 


Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua một lăng kính, ta thấy 
chùmn tia ló ra khỏi lăng kính có màu cầu vồng thành dải liên 
tục từ đỏ đến tím. 

Đáp án: C 
Nhìn vào váng dầu, mỡ hay bong bóng xà phong... ở ngoài trời 
ta có thể thấy những màu cầu vồng thành dải liên tục từ đỏ 
đến tím. 

Đáp án: C 
Để trộn các ánh sáng màu ta có thể làm cách sau: chiếu một 
chùm sáng lục và một chùm sáng tím vào một tờ giấy trắng. 

Đáp án: D 


Hướng dẫn trả lời 
a>3;b-+4;c >2; d-— 1 

Chiếu một chùm ánh sáng trắng lên bể mặt ghi của đĩa CD, ta 
quan sát được chùm sáng phản xạ có màu cầu vồng thành dải 
liên tục từ đỏ đến tím. 

Đáp án: C 
Dùng hai ánh sáng có màu sắc khác nhau trộn lại với nhau, 
ánh sáng thu được có màu khác hai màu ban đầu và tùy thuộc 
vào tỉ lệ pha trộn hai màu ban đầu. 

Đáp án: D 
Khi trộn ánh sáng mòu đỏ với ánh sáng mèu lam với cùng tỉ lệ 
về cường độ ta thu được ánh sáng màu tím. 

Đồ + Lam = Tím. 

Đáp án: A 
Khi trộn ánh sáng màu đỏ với ánh sáng màu lục với cùng tỉ lệ 
về cường độ ta thu được ánh sáng màu uùàng. 

Đỏ + Lục = Vàng. 

Đáp án: B 
Khi trộn ánh sáng mèàu lam với ánh sáng màu lục với cùng tỉ 
lệ về cường độ ta thu được ánh sáng mờu xanh da trời. 

Lục + Lam = Xanh da trời. 


Đáp án: D 


178 


Câu 320: 


Câu 321: 


Câu 322: 


Câu 323: 


Câu 324: 


Câu 325: 


Khi trộn ánh sáng màu đỏ với ánh sáng màu uàng ta thu được 
ánh sáng màu cam. 
Đỏ + Vàng = Da cam 

Đáp án: B 
Khi trộn ảnh sáng màu đỏ, ánh sáng màu zmàu iưm và ánh 
sáng màu lục với cùng tỉ lệ ta thu được ánh sáng màu trắng. 

Đỏ + Lục + Lam = Trắng. 

Đáp án: C 
Chùm ánh sáng trắng khi qua kính lọc màu £ứn cho chùm ánh 
sáng ló màu tứn. 

Đáp án: C 
Chùm ánh sáng màu tím khi qua kính lọc màu màu đỏ cho 
chùm ánh sáng ló màu đỏ. 

Đáp án: A 
Chùm ánh sáng màu lục khi qua kính lọc mờu lục cho chùm 
ánh sáng ló màu lục. 

Đáp án: C 
Chùm ánh sáng màu uàng khi qua kính lọc màu xanh lam 
không cho chùm tia ]ó. 


Đáp án: D 


Phần IV 
MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG 


VÀ ÁNH SÁNG MÀU - CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG 


Câu 326: Mái tóc đen ở đâu cũng thấy là mái tóc đen. 


Đáp án: C 


Câu 327: Phơi chiếc áo màu tím ngoài trời nắng ta thấy nó có màu tím. 


Đáp án: B 


Câu 328: Tờ giấy trắng sẽ tán xạ mạnh ánh sáng đỏ, nên ta thấy tờ giấy 


174 


có màu đỏ. ˆ 


Đáp án: B 


Câu 330: 


Câu 332: 


Câu 333: 


Câu 334: 


Câu 335: 


29: Tờ giấy xanh lục sẽ không tán xạ ánh sáng đỏ, nên ta thấy tờ 


giấy có màu đen. 

Đáp án: C 
Vật màu đen không có khả năng tán xạ bất kì màu nào, nên 
không có ánh sáng đi vào mắt, ta thấy vật có màu đen. 

Đáp án: B 
Ánh sáng có các tác dụng chủ yếu sau: nhiệt, quang điện, sinh học. 

= Câu sai là D 

Đáp án: D 
Vì quần áo sẵm màu hay màu đen hấp thu năng lượng ánh 
sáng và biến thành nhiệt năng nhiều hơn quần áo sáng màu. 


Vì thế, vào mùa đông người ta thường thích mặc áo quần màu 
sảm hay màu đen để ấm hơn. 

Đáp án: D 
Vì quần áo trắng hay màu sáng hấp thu năng lượng ánh sáng 
kém hơn quần áo sắm màu và màu đen. Vì thế, vào mùa hè 


người ta thường thích mặc áo quần màu sáng hay trắng sẽ mát 
hơn. 


Đáp án: D 
Ta thường thấy xà cừ hay vỏ hến khi đưa ra ánh sáng mặt trời 
hay ánh sáng trắng thường có các màu sắc lấp lánh. Nguyên 


nhân là do khả năng phản xạ các ánh sáng có màu sắc khác 
nhau theo các góc độ khác nhau của chúng. 


Đáp án: A 


Hướng dẫn trả lời 
a. —> 3; b) — 4; c) => 2; d) + 1 


175 


CHƯƠNG IV 
SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA 
NĂNG LƯỢNG 


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 


1. Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng 


"_ Ta nhận biết được một vật có năng lượng khi vật đó có khả năng 
thực hiện công (cơ năng) hay làm nóng các vật khác. 


Ta chỉ nhận biết được hóa năng, điện năng, quang năng khi 
chúng chuyển hóa thành cơ năng hay nhiệt năng. 


Mọi quá trình biến đổi đều kèm theo sự chuyển hóa năng lượng 
từ dạng này sang dạng khác. 


2. Định luật bảo toàn năng lượng 
" Năng lượng không tự sinh ra hoặc mất đi mà chỉ chuyển đổi từ 
dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác. 
8. Sản xuất điện năng 
»" Trong nhà máy nhiệt điện, năng lượng của nhiên liệu bị đốt 
cháy được chuyển hóa thành điện năng. 
Trong nhà máy thủy điện, thế năng của nước trong hồ chứa được 
chuyển hóa thành điện năng. 


Máy phát điện gió và pin mặt trời gọn nhẹ có thể cung cấp năng 
lượng điện cho những vùng núi, hải đảo xa xôi. 


Nhà máy điện hạt nhân biến đổi uăng lượng hạt nhân thành 
năng lượng điện, có thể cho công suất rất lớn. 


B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu336: Chọn câu trả lời đúng 
Trong các dụng cụ tiêu thụ điện năng, điện năng có thể được biến 
đổi thành dạng năng lượng khác để có thể sử dụng trực tiếp: 


176 


Câu 337: 


Câu 338: 


Câu 339: 


Câu 340: 


6 Œœ » 


.. Bếp điện biến đổi điện năng thành cơ năng. 

. Quạt máy biến đổi điện năng thành từ năng. 
.. Máy bơm nước biến điện năng thành cơ năng. 
.. Đèn điện biến điện năng thành hóa năng. 


Chọn câu trả lời đúng. 


Động cơ đốt trong (dùng nguồn nhiên liệu là xăng, dầu) khi 
hoạt động có sự chuyển hóa năng lượng từ: 


A. 
B. 
c. 
D. 


Điện năng sang cơ năng. 
Hoá năng sang cơ năng. 
Nhiệt năng sang cơ năng. 
Cả A, B, € đều sai. 


Chọn câu trả lời sai. 


A. 
B. 


C- 
D. 


Mật trời cung cấp năng lượng dưới dạng quang năng. 

Các hạt nhân khi bị phân rã sẽ cung cấp năng lượng hạt 
nhân. 

Máy phát điện cung cấp năng lượng dưới dạng cơ năng. 
Các phản ứng hóa học sẽ cho chúng ta năng lượng dưới 
đạng hóa năng. 


Chọn câu trá lời đúng. 


Ta nhận biết trực tiếp được một vật có nhiệt năng khi nó có 
khả năng nào sau đây: 


A. 
B. 
C. 
D. 


Làm tăng thể tích vật khác. 

Làm nóng một vật khác. 

Sinh ra lực đẩy làm vật khác chuyển dộng. 
Nổi được trên mặt nước. 


Chọn câu trả lời đúng. 


A. 


Máy phát điện chạy bằng xăng, dầu biến đổi hóa năng 
thành điện năng. 


. Nhà máy thủy điện biến đổi thế năng của nước từ hồ chứa 


ở trên cao thành điện năng. 


177 


Câu 341: 


Câu 342: 


Câu 343: 


178 


Ệ, 


D. 


Pin mặt trời biến đổi năng lượng ánh sáng mặt trời thành 
điện năng. 


Cả A, B, C đều đúng. 


Chọn câu trả lời đúng. 


Trong chu trình biến đổi của nước biển từ nước thành hơi, 
thành mưa trên nguồn, thành nước chảy trên suối, sông về 
biển có kèm theo sự biến đổi của các dạng năng lượng: 


A. 


D. 


Nước biến thành hơi nước bay lên, ngưng tụ thành mây 
kèm theo biến nhiệt năng thành thế năng. 


. Nước biến thành hơi nước bay lên, ngưng tụ thành mây 


kèm theo biến nhiệt năng thành cơ năng. 


Mây biến thành mưa trên nguồn, thành nước chảy trên 
suối, sông đổ về biển kèm theo biến thế năng thành động 
năng. 


Cả A, B, C đều đúng. 


Chọn câu trả lời đúng. 


Quy trình chuyển hoá năng lượng của các tua bin gió là: 


A. 


C. 


D. 
Chọn câu trả lời đúng. 


Năng lượng mặt trời biến thành động năng của gió, rồi 
thành động năng quay của tua bin và cuối cùng thành điện 
năng. 

Nhiệt năng mặt trời biến thành động năng của gió, rồi 
thành cơ năng quay của tua bin và cuối cùng thành điện 
năng. 

Năng lượng mặt trời biến thành thế năng của gió, rồi thành 
thế năng quay của tua bin và cuối cùng thành điện năng. 

Cả A và B đều đúng. 


Quy trình chuyển hóa năng lượng của các tua bin trong nhà 
máy thủy điện là: 


A. 


B. 


Nhiệt năng của nước trong các hồ chứa chuyển thành động 
năng quay của tua bin rồi thành điện năng. 


Thế năng của nước trong các hồ chứa chuyển thành động 
năng quay của tua bin rồi thành điện năng. 


Câu 344: 


Câu 345: 


Câu346: 


Câu347: 


C. Năng lượng mặt trời chuyển thành nhiệt năng làm bay hơi 
nước rồi thành động năng quay tua bin rồi thành điện 
năng. 

D. Cả A, B và C đều sai. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Năng lượng điện của một nhà máy thủy điện có thể cung cấp 

tối đa khi có 5000 mỸ nước rơi từ độ cao 100 m so với cửa vào 

tuabin của nhà máy thủy điện là: 


A.5.10° J B. 5.10ÊJ 
C. 5.108 MJ D. 5.10 kJ 
Chọn câu trả lời đúng. 


Một búa máy có khối lượng m bằng 5 tạ được dùng để đóng cọc 

bê tông. Búa rơi từ độ cao h bằng 2,5 m xuống đóng vào cọc. 

Năng lượng búa truyền cho cọc là: 

A. 125 J B.1250J 

C. 12 500 J D. 12 500 kJ 

Chọn câu trả lời sai. 

Một quả bóng cao su được thả rơi xuống nền đất cứng. Ta thấy 

trong các lần nảy sau độ cao của quả bóng giảm dần. Đó là do: 

A. Một phần cơ năng của quả bóng bị mất mát do ma sát với 
không khí. 

B. Một phần cơ năng của quả bóng bị mất mát để làm biến 
dạng quả bóng mỗi khi chạm đất. 

C. Một phần cơ năng của quả bóng bị mất mát để làm nóng 
quả bóng lên. 

D. Cả A,B, C đều sai. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Ở nhà máy thủy điện: 

A. Cơ năng biến thành điện năng. 

B. Hóa năng biến thành điện năng. 

C. Quang năng biến thành điện năng. 

D. Cả A, B, C đều sai. 


179 


Câu 348: Chẹa câu trả lời đúng. 
Ở nhà máy nhiệt điện: 
A. Cơ năng biến thành điện năng. 
B. Nhiệt năng biến thành điện năng. 
C. Quang năng biến thành điện năng. 
D. Hóa năng biến thành điện năng. ` 
Câu 349: Chọn câu trả lời đúng. 
Ở máy phát điện gió: 
A. Cơ năng biến thành điện năng. 
B.. Hóa năng biến thành điện năng. 
C. Nhiệt năng biến thănh điện năng. 
D. Quang năng biến thành điện năng. 
Câu 350: Chọn câu trả lời đúng. 
Ở pín mặt trời: ` 
A. Cơ năng biến thành điện "ăng. 
B.._ Quang năng biến thành điện năng. 
C. Nhiệt năng biến thành điện năng. 
D. Cả A,B, C đều sai. 
Câu 351: Chọn câu trả lời đúng. 
Ở nhà máy điện hạt nhân: 
A. “Cơ năng biến thành điền năng. 
B. Nhiệt năng biến thành điện năng. 
. .C.. Quang năng biến thành diện năng. 
D. -Năng lượng hạt rzhân biến thành điện năng. 
Câu 352: Chọn câu:tri lời đúng. 


Về phương diện chống ô nhiễnn môi ¬— thì loại nhà máy 
điện có ưụ điểm hởn 1à: 


. Nhà máy nhiệt diện. 
- Nhà máy thúy điện. 
Nhà máy diện hạt nhân. 


U f1. > 


. TRường hợp nào cũng gây ö nhiễm môi trường; mạnh. 


180 : ` 


Câu 353: 


Câu 355: 


Câu 356: 


Chọn câu trả lời đúng. 

Một động cơ nhiệt tiêu thụ 100 kJ nhiệt lượng và thải ra 30 kJ 
nhiệt lượng trong mỗi chu trình biến đổi. Hiệu suất trong nỗi 
chu trình của động cơ là: 

A. 30% B.3⁄4 

C. 70% D.7% 


: Chọn câu trả lời đúng. 


Người ta sử dụng pin mặt trời vào việc chiếu sáng. Mỗi mét 

vuông bề mặt của pin để ngoài trời nắng chỉ đủ làm sáng hai 

bóng đèn 100 W. Hiệu suất của pin là 10%. Công suất chiếu sáng 

của mặt trời trên mỗi mét vuông mặt đất là: 

A. 20W B. 200 W 

Œ.2kW D. Cả A, B, C đều sai. 

Chọn câu trả lời đúng. 

Ưu điểm của việc sử dụng điện năng so với việc sử dụng trực tiếp 

các dạng năng lượng khác là: 

A. Tiện lợi, nhanh chóng và dễ dàng chuyển hóa được thành 
dạng năng lượng khác. 

B. Sạch sẽ; khi chuyển thành các dạng năng lượng khác, điện 
năng không sinh ra khí thải độc làm ô nhiễm môi trường. 

C. Hiệu suất chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng 
cần dùng thường rất cao hơn so với các dạng chuyển hóa khác. 

D. Cả A,B, € đều đúng. 

Hãy điển các từ sau vào đúng vị trí trên sơ đồ truyền tải điện 

năng trên hình 4.1: máy tăng thế, máy hạ thế, nhà máy điện, 

hộ tiêu dùng điện, cáp truyền tải điện, cột điện cao thế. 


Sơ đồ truyền tải điện năng 


Hình 4.1 


181 


Câu 357: Chọn câu trả lời đúng. 


Người ta dùng máy phát điện gió để thu điện năng. Với sức gió 
là 1200 N chuyển động với vận tốc là 8 m⁄s thì lượng điện năng 
thu được trong một phút là: 

A. 9000 J B. 576 kJ 

C. 9 000 kửJ D. Không có đáp số nào đúng. 


Câu 358: Chọn câu trả lời đúng. 


Năng suất tỏa nhiệt của củi khô là 10.108J/kg. Nhiệt dung riêng 
và khối lượng riêng của nước lần lượt là 4 200 J/kg.độ và 1 000 
kg/mẺ. Biết rằng lượng năng lượng bị mất mát cho môi trường 
xung quanh và bình hấp thu là 80%. Như vây khối lượng củi khô 
cần dùng để đun sôi 2,5 lít nước từ nhiệt độ 27C là: 

A.383g B. 3,83 kg 

C. 95,8 g D. 0,985 kg 


Câu 359: Hãy điển các từ đúng vào chỗ trống để hoàn thành các câu mô tả 


sự biến đổi năng lượng trong nhà máy sản xuất điện năng dùng 
nguồn nhiên liệu là than đá: 

“Khi than đá được đốt cháy trong nhà máy, ......... của than được 
chuyển hóa thành .......... của nước và hơi nước. Hơi nước được sử 
dụng để làm quay tuabin, năng lượng được biến đổi thành.......... 
Tuabin quay sẽ phát ra............ _ 


Câu 360: Chọn câu trả lời đúng. 


182 


Trong các nguồn năng lượng dùng để sản xuất điện năng, nguồn 
năng lượng có nguy cơ bị cạn kiệt là: 

A. Năng lượng mặt trời. 

B. Than đá, dầu mỏ, khí đốt... 

C. Nước dùng trong thủy điện. 

D. Năng lượng hạt nhân. 


k) Ẩ 


CHÍ DẪN VÀ ĐÁP ÁN CHƯƠNG IV 


Câu336: 


Câu337: 


Câu338: 


Câu)39: 


Câu)340: 


Câu141: 


Trong các dụng cụ tiêu thụ điện năng, điện năng được biến đổi 
thành dạng năng lượng để có thể sử dụng trực tiếp là: 


» Bếp điện biến đổi điện năng thành nhiệt năng. 
w Quạt máy biến đổi điện năng thành cơ năng. 
s Máy bơm nước biến điện năng thành cơ năng. 
s Đèn điện biến điện năng thành quang năng. 
5 Đáp án: C 
Động cơ đốt trong (dùng nguồn nhiên liệu là xăng, dầu) khi hoạt 
động có sự chuyển hóa năng lượng từ nhiệt năng sang cơ năng. 
Đáp án: C 
Máy phát điện cung cấp năng lượng dưới dạng điện năng. 
= Câu sai là C 
Đáp án: C 
Ta nhận biết trực tiếp được một vật có nhiệt năng khi nó có 
khả năng cung cấp nhiệt năng làm nóng một vật khác. 


Đáp án: B 


s_ Máy phát điện chạy bằng xăng, dầu biến đổi hóa năng thành 
điện năng. 

sø Nhà máy thủy điện biến đổi thế năng của nước từ hồ chứa ở 
trên cao thành điện năng. 

w Pin mặt trời biến đổi năng lượng ánh sáng mặt trời thành 
điện năng. 

' Đáp án: D - 
Trong chu trình biến đổi của nước biển (từ nước thành hơi, 


thành mưa trên nguồn, thành nước chảy trên suối, sông về 
biển) có kèm theo sự biến đổi của năng lượng từ: 


"Nước biến thành hơi nước bay lên, ngưng tụ thành mây: kèm 
theo biến nhiệt năng thành thế năng. 


183 


Câu 342: 


Câu 343: 


Câu 344: 


"Nước biến thành hơi nước bay lên, ngưng tụ thành mây kèm 
theo biến nhiệt năng thành cơ năng 
“Mây biến thành mưa trên nguồn, thành nước chảy trên suối, 
sông về biển: kèm theo biến thế năng thành động năng. 
Đáp án: D 
Nguồn năng lượng ban đâu mà gió có được là từ năng lượng mặt 
trời. Như ta đã biết, mặt trời chiếu sáng bể mặt trái đất và làm 
nóng không khí. Lớp không khí bên trên nóng hơn nên nở ra 
dẫn đến sự thay đổi về áp suất. Không khí di chuyển từ nơi có 
áp suất cao đến nơi có áp suất thấp tạo thành gió. Do vậy mà 
nguồn nhiệt năng từ mặt trời được chuyển hóa thành động năng 
của gió rồi thành điện năng. 
Đáp án: D 
Quá trình chuyển hóa năng lượng trong nhà máy thủy điện 
gồm: thế năng của nước ở trên cao khi đổ xuống chuyển thành 
động năng làm quay tua bin và chuyển thành năng lượng điện 
của máy phát điện. 
Đáp án: B 
Lượng năng lượng điện tối đa thu được bằng công sinh ra của 
lượng nước rơi xuống: 
A =P.h =m.g.h = V.D.g. h = 5000. 10. 10. 100 = 5.10? J 


Đáp án: A 


Câu 345: 

Tóm tắt Hướng dẫn giải 
m=5tạ=500kg Nếu bỏ qua sự mất mát năng lượng do va chạm 
h=2,5m thì năng lượng búa máy truyền cho cọc là thế 
g z 10 nưạt năng ban đầu mà búa có được ở độ cao h: 

E=? E = Wt = m.g.h = 500. 10. 2,5 = 12 500 J 
: Đáp án: C 
Câu 346: Trong các lần nảy lên sau độ cao của quả bóng đạt được sẽ giảm 


184 


đần vì: Do ma sát với không khí, một phần nhỏ thế năng ban 
đầu của quả bóng sẽ biến thành nhiệt zää¡g, ghẩn mất mát 
chính là do khi va chạm với đât, qu:¿ bóng truyền một phần 
động năng của nó thành nội năng của đât. 


Câu 347: 


Câu 348: 


Câu 349: 


Câu 350: 


Câu 351: 


Câu 352: 


= Quả bóng không thể đạt được độ cao như ban đầu. 
= Cả A, B, C đều đúng. 

Đáp án: D 
Nhà máy thủy điện: thế năng của nước ở trên hỗ cao khi đổ 
xuống biến thành động năng làm quay tua bin. Tua bin sẽ biến 
động năng này thành điện năng của máy phát 

= Cơ năng biến thành điện năng. 

Đáp án: A 
Ở nhà máy rhiệt điện: Nhiệt năng do nhiên liệu (than, đầu..) 
tỏa ra khi bị dốt cháy biến thành động năng làm quay tua bin. 
Tua bin sẽ biến động năng này thành điện năng của máy phát. 

=: Nhiệt năng biến thành điện năng. 

Đáp án: B 
Ở máy phát điện gió: Động năng của gió biến thành động năng 
quay tua bin. Tua bin sẽ biến động năng này thành diện năng 
của máy phát. 

= Cơ năng biến thành điện năng. 

Đáp án: Á 
Ở pin mặt trời: Năng lượng của ánh sáng mặt trời biến thành 
điện năng tích trữ trong pin. 

= Quang năng biến thành điện năng. 

Đáp án: B 
Ở nhà máy điện hạt nhân: Năng lượng hạt nhân biến thành 
nhiệt năng làm nóng chất lỏng, nhiệt năng này làm sôi nước. 
Hơi nước bốc lên tạo động năng làm quay tua bin. Tua bin sẽ 
biến động năng này thành điện năng của máy phát. 


= Năng lượng hạt nhân biến thành điện năng. 
Đáp án: D 
Vẻ phương diện chống ô nhiễm môi trường thì nhà máy thủy 
điện có ưu điểm hơn nhà máy nhiệt điện và nhà máy điện hạt 
nhân. 
Vì nhà máy thủy điện chỉ biến thế năng của nước thành động 
năng làm quay tua bin; còn ở nhà máy nhiệt điện, khi nhiên 


185 


Câu 353: 


Câu 354: 


Câu 355: 


liệu bị đết cháy sẽ sinh ra rất nhiều khí thải độc gây hại cho 
sức khỏe con người. Nhà máy điện hạt nhân khi hoạt động sẽ 
phát ra các tia phóng xạ gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính 
mạng con người. 


Đáp án: B 


Tóm tắt 
Qì = 100 kJ, Q¿ = 30 kJ, H = ? 
Giải 
Phần năng lượng có ích trong mỗi chu trình biến đổi: 
A=@¡- Qa= 100 - 30 = 70 kJ 
Hiệu suất của động cơ là: 
H= năng lượng có cà 5 _ = 70 =0/7=70% 
năng lượng toàn phần QI_ 100 
Đáp án: C 
Công suất của hai đèn là: 
Pa¿n = 2 .100 = 200 W 
Hiệu suất của pin: 
H=~ Pin ~I0œ=0j 
Pánhsáng 
Công suất chiếu sáng của mặt trời trên mỗi mét vuông mặt đất là: 
Pđèn _ 200 
IØ BỊ 


Pánh sáng = =2000 W=2kW 

Đáp án: C 
Ưu điểm của việc sử dụng điện năng so với việc sử dụng trực 
tiếp các đạng năng lượng khác là: 
- Tiện lợi, nhanh chóng và dễ dàng chuyển hóa được thành 
dạng năng lượng khác: điện năng được truyền đến nơi tiầu thụ 
qua mạng lưới điện và được kết nối với các thiết bị điện bằng ổ 
cắm điện. Khi sử dụng người ta chỉ cần cắm các thiết bị điện 
vào ổ cắm là có tác dụng tức thì. 


Câu 356: 


Câu357: 


Câu35§8: 


Ví dụ: Quạt điện, bếp điện, bàn là điện, đèn điện.. chỉ cần cắm 
vào ổ cấm là có tác dụng chuyển hóa thành cơ năng, nhiệt 
năng, quang năng.. tức thì. 


— Sạch sẽ và hiệu quả: Khi chuyển thành các dạng năng lượng 
khác, điện năng không sinh ra khí thải độc làm ô nhiễm môi 
trường và hiệu suất chuyển hóa điện năng thành các dạng năng 
lượng cần dùng thường rất cao hơn so với các dạng chuyển hóa 
khác. 


Ví dụ: đèn điện có hiệu suất chuyển hóa thành quang năng cao 
hơn và không gây ô nhiễm như đèn dầu... 


Đáp án: D 
A: Nhà máy điện. 
B: Máy tăng thế. 
C: Cột điện cao thế. 
D: Cáp truyền tải điện. 
E: Máy hạ thế. 
E; Hộ tiêu dùng điện. 


Công suất của máy: 
N "¬ F.v=1200.8=9,6.103W 


Lượng năng lượng điện thu được trong một phút: 
A=N.t= 9,6. 10. 60 = 5,76. 105 J = 576 kJ l 
Đáp án: B 


Tóm tắt 


V=9,5 lít = 2,B.10 2 mŸ, q = 10.10Ê J/kg, H = (100 —- 80)% = 20% = 0,2 


tị = 270C, tạ = 100°C, mụạ¡ =? 
Hướng dẫn giải 


Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi 2,5 lít nước là: 


Q=mc(t;ạ- tị) = V.D.c. (tạ - tị) 
=_2,B.10'.1 000 .4200.(100 — 27) = 766 500 J 


187 


Mặt khác, hiệu suất trong quá trình đun này là: 


- 3-02 
E 


Với E là nhiệt lượng toàn phần cần cung cấp để đun sôi 2,5 lít nước 


SE=-LQ =-L.766500= 3832 500 J 
02 `” 02 


Theo định luật bảo toàn năng lượng, năng lượng nhiệt do củi khô 
khi cháy tỏa ra là: 


E =m,¡ .q 
Do vậy, khối lượng củi khô cần thiết là: 
meủi = = = Ti =0,383 kg = 383 g 
q 10.10 


Đáp án: A 


Câu 359: “Khi than đá được đốt cháy trong nhà máy, hóa năng của than 


được chuyển hóa thành nhiệt năng của nước và hơi nước. Hơi 
nước được sử dụng để làm quay tuabin, năng lượng được biến đổi 
thành động năng. Tuabin quay sẽ phát ra điện năng” 


Câu 360:Trong các nguồn năng lượng dùng để sản xuất điện năng thì 


188 


các nguồn năng lượng có sẵn trong tự nhiên như than đá, dầu 
mỏ, khí đốt, củi đốt là những nguồn năng lượng có nguy cơ bị 
cạn kiệt. 


Đáp án: B 


MỤC.LỤC 


)052721/35) 12021 RIPEROTRETED SĐT ME ƯA cưi CƯỜNG SOI U PI CN YẾU 3 
LÁU cội cà đc... 8... TẾ HT AE TP TA AT XIN DTN TOP DỤ DI VY NAM, 5 
Phần I. Định luật Ôm - Điện trở của dây dẫn — 
Đoạn mạch nối tiếp - Đoạn mạch song song ....................... 5 
Phần II. Công - Công suất - Điện năng — 
Định: luật. Dun-LETIXG: .cccnccLiak001660642/0014410670106430805400 S0 36 
Chỉ đâu: và/đấp Ấn chương Ï: c-esesse<ec2L.d.keisi.G12-g444408)40660/621ã 5a 47 
Chương TT: Diện từ họp......... ceeceeeneeeoiireoiisiieeisdAA0184320600/6/06i01 444006006 82 
Phần I. Nam châm - Từ trường - Lực điện từ — 
Động đ điệnfIỆE GHIẾN se eceo.scinSiSiSeOkseeessssoioimioereed 82 
Phần II. Hiện tượng cảm ứng điện từ - Dòng điện xoay chiều 
Máy phát điện xöoáý CHIẾN cua tesegseeeiodehcdEtsiegBasoidsaod 97 
Phần III. Truyền tải điện năng —- Máy biến thế .............................. 108 
Ghi dẫn/ã‹ãB đñ chương ÏÏ „..........-..-.------xeeerersseeraearersesesoec.3Eseee 108 


Chương III: Quang học 
Phần I. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng - Thấu kính . 
Phần II. Máy ảnh - Mắt - Kính lúp 
Phần III. Ánh sáng trắng - Ánh sáng màu — 

Sự phân tích và sự trộn ánh sáng 


Phần IV. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng & ánh sáng màu 
h Các tác dụng của ánh sáng ... ... 1ð6 


Chỉ dẫn và đáp án chương III .............. .159 
Chương IV. Sự bảo toàn uà chuyển hóa năng lượng ... 176 
Ghỉ dẫn :và đáp án chương TẾ „.............àăeeseeosrsenrsorsneeresnrnsaeseseseseee 183 
TT TT. NGA na Ÿyoseeoiieddnsebe 189 


189 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Điện thoại: (04) 9724852; (04) 9724770; Fax: (04) 9714899 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 


Giám đốc :_PHÙNG QUỐC BẢO 
Tổng biên tập : NGUYÊN BÁ THÀNH 


Biên tập : NGUYÊN THÚY 
Sửa bài : TRẤN VĂN THẮNG 
Chế bản :_ TRẤN VĂN THẮNG 


Trình bày bìa : QUỐC VIỆT 
Đối tác liên bết xuất bản: 
NHÀ SÁCH ĐỨC TRÍ 


SÁCH LIÊN KẾT 
360 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 9 
Mã số: 1L-264ÐH2008 
In 3.000 cuốn, khổ 16x24 cm tại Công ty In Song Nguyên 
Số xuất bản: 532-2008/CXB/02-96/ĐHQGHN, ngày 18/06/2008 
Quyết định xuất bản số 264 LK/XB 
In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2008. 


